HỘI ĐẮNG CHỈ I0 XUẤT BẢN 
kX _.Z SÁIW XÃ, PHƯỞNG, THỊ TRẤN 
_“. 


KẾ CHUYỆN 
TRẠNG NGUYÊN 
VIỆT NAM 


SỈ NHÀ XUẤT BẢN h2 XUẤT BẢN 
CHÍNH TRỊ QUỐC GIA VŨ] văn HỌC 


https://tieulun.hopto.org 





https://tieulun.hopto.org 





KE CHUYƑN 
TRẠNG NGUYÊN 
VIỆT NAM 


https://tieulun.hopto.org 


HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN 


Chủ tịch Hội đồng 
PGS.TS. NGUYÊN THẾ KỶ 


Phó Chủ tịch Hội đồng 
TS. HOÀNG PHONG HÀ 


Thành viên 
TRẦN QUỐC DÂN 
TS. NGUYÊN ĐỨC TÀI 
TS. NGUYÊN AN TIÊM 
NGUYÊN VŨ THANH HẢO 


- V23 
SO: ——————————————— 
CTQG - 2015 


htfps://tieulun.hopto.org 


BẢO AN 


(Biên so¡n) 


KẾ CHUYƑN 
TRẠNG NGUYÊN 
VIỆT NAM 


NHÀ XUẤT BẢN NHÀ XUẤT BẠN 
CHÍNH TR} QUỐC GIÁ - SỰ THẬT VĂN HỌC 


Hà Nội - 2015 


https://tieulun.hopto.org 





hftps://tieulun.hopto.org 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Dưới chế độ thi cử thời phong kiến, để có được 
danh hiệu Trạng nguyên mỗi môn sinh dự thi 
phải vượt qua ba kỳ thi: thi Hương, thi Hội, thi 
Đình. Trạng nguyên là danh hiệu thuộc học vị 
Tiến sĩ của người đỗ cao nhất trong các khoa 
Đình. Khoa thi đầu tiên được tổ chức năm 1075 
dưới thời nhà Lý, nhưng phải đến năm 1246 dưới 
đời vua Trần Thái Tông mới đặt ra định chế Tam 
khôi (ba vị trí đỗ đầu có tên gọi thứ tự là: Trạng 
nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa) thì mới có danh 
hiệu Trạng nguyên. Cuốn sách Kể chuyện Trạng 
nguyên Việt Nam do Nhà xuất bản Chính trị quốc 
gia - Sự thật phối hợp với Nhà xuất bản Văn học 
xuất bản, kể về các Trạng nguyên được chính thức 
công nhận danh hiệu Trạng nguyên (bắt đầu từ kỳ 
thi năm 1246). 

Cuốn sách nhằm góp phần cung cấp thông tin về 
thân thế, sự nghiệp cùng một số giai thoại về các 
Trạng nguyên. Đồng thời, qua cuốn sách bạn đọc có 
thể hiểu rõ thêm về truyển thống hiếu học của nhân 
dân ta từ bao đời nay. 

Đây là tài liệu tham khảo, góp phần giúp cho cán 
bộ ở cơ sở xã, phường, thị trấn trong việc tuyên 


5 


htfps://tieulun.hopto.org 


truyền, giáo dục truyền thống, triển khai các hoạt 
động khuyến học của mỗi địa phương một cách 
thiết thực. 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 


Tháng 12 năm 2015 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT 


htfps://tieulun.hopto.org 


LỜI NÓI ĐẦU 


Trong lịch sử mấy ngàn năm dựng nước, Việt 
Nam là một quốc gia văn hiến, có truyền thống hiếu 
học. Tiến sĩ Thân Nhân Trung ( 1418 -1499) trong bài 
ký để lên bia Tiến sĩ ở Quốc Tử Giám đã viết: “Hiển 
tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì 
thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì 
thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế, các bậc đế vương 
thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục 
nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc 
gia làm công việc cần thiết”. Hiểu rõ được tầm quan 
trọng ấy, từ ngày xưa, những vị minh quân đã rất 
quan tâm đến việc bồi dưỡng nhân tài. Bắt đầu từ 
đời Lý, việc giáo dục được chú trọng. Năm 10⁄5, 
vua Lý Nhân Tông mở khoa thi Nho học đầu tiên ở 
nước ta và người đỗ đầu khoa này là Lê Văn Thịnh. 
Sau đó, các triểu đại sau đều đặn mở các khoa thi 
tuyển chọn các nhân tài, mà chế độ thi cử ngày xưa 
hết sức nghiêm ngặt, khắt khe, phải vượt qua bốn 
trường thi Hương mới được dự thi Hội, đỗ rồi mới 
được vào thi Đình để đạt được các danh hiệu cao 
quý như: Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa... 
Chính vì thế, việc sưu tầm, biên soạn những tư liệu 
về các Trạng nguyên Việt Nam nhằm khắc họa, 


⁄Z 


htfps://tieulun.hopto.org 


phản ánh lại một cách chân thực, sinh động cuộc đời 
cũng như thân thế của họ là việc làm thiết thực để 
thể hiện lòng biết ơn, sự tự hào cũng như giáo dục 
truyền thống hiếu học cho thế hệ hôm nay. Cuốn 
sách “Kể chuyện Trạng nguyên Việt Nam” được thực 
hiện không nằm ngoài mục đích trên. 

Cuốn “Kể chuyện Trạng nguyên Việt Nam” được 
biên soạn dựa trên các nguồn tư liệu chính sử và các 
giai thoại lưu truyển trong dân gian. Tuy nhiên, đây 
là một để tài khó, vì nguồn sử liệu hiếm hoi, đa 
phẩn lại là chữ Hán và chữ Nôm, nên có những 
Trạng nguyên vẫn chưa xác định được chính xác 
năm sinh, năm mất, quê quán, đồng thời những 
chuyện kể lại về cuộc đời, sự nghiệp cũng hết sức 
hiếm hoi. Vì thế, cuốn sách được viết một cách tóm 
lược, cô đọng nhất về cuộc đời các vị Trạng nguyên 
dựa trên các tiêu chí sau: 

Thứ nhất, chỉ giới thiệu các vị Trạng nguyên đã 
được phong danh hiệu Trạng nguyên. Như trên 
chúng tôi đã giới thiệu, ở vương triểu Lý, việc học 
bắt đầu được quan tâm, năm 1075, vua Lý Nhân 
Tông mở khoa thi Nho học đầu tiên, người đỗ đầu 
khoa thi này là Lê Văn Thịnh, trở thành bậc khai 
khoa cho các nhà khoa bảng nước ta. Cho đến năm 
1246, vua Trần Thái Tông cho mở khoa thi Thái học 
sinh, lấy đậu theo Tam giáp (Nhất giáp, Nhị giáp, 
Tam giáp). Năm 1247, nhà vua cho đặt lại thứ bậc 
trong Tam giáp. Bậc Nhất giáp có Tam khôi gồm: 
Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa. Bậc Nhị giáp 
gọi là Hoàng giáp, Bậc Tam giáp gọi là Thái học 
sinh. Vì khuôn khổ sách có hạn, chúng tôi chỉ xin 


8 


htfps://tieulun.hopto.org 


giới thiệu những vị Trạng nguyên đã được phong 
thứ bậc trong Tam giác từ năm 1246, còn những vị 
được dân gian yêu mến, kính trọng mà phong Trạng 
(Trạng dân gian) xin được giới thiệu trong cuốn 
khác. Trong cuốn sách “Các ơj Trạng nguyên, Bảng 
nhãn, Thám hoa qua các triểu đại phơng kiến Việt Nam 
có viết: “Kể từ khoa thi tuyển Minh Kinh bác học 
đầu tiên của nước ta vào năm 1075, đời vua Lý 
Nhân Tông đến khoa thi cuối cùng vào năm 1919 
đời vua Khải Định, tổng cộng có 185 khoa thi với 
2.898 vị đỗ đại khoa, trong đó có 5 thủ khoa (vì thời 
Lý và đầu triểu Trần chưa đặt định chế Tam khôi 
nên chưa gọi các vị thủ khoa là Trạng nguyên) có 46 
vị Trạng nguyên, 48 Bảng nhãn, 76 Thám hoa, 2.462 
Tiến sĩ và 266 Phó bảng...”““1. 

Thứ hai, để khắc họa chân dung các vị Trạng 
nguyên một cách sinh động với nhiều chỉ tiết gần gũi, 
đời thường, bên cạnh nguổn tư liệu chính sử mà cụ 
thể là tên tuổi, năm sinh, năm mất, quê quán, phần 
lớn chúng tôi tham khảo trong các cuốn: Các thà khoa 
bảng Việt Nam 1075-1919 do GS. Ngô Đức Thọ chủ 
biên, Nhà xuất bản Văn học xuất bản năm 1993; Các 
0j Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa qua các triều đại 
phong kiến Việt Nam do Trần Hồng Đức biên soạn, 
Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin xuất bản năm 2006; 
Từ điển Văn học Việt Nam: Từ nguồn gốc đến hết thế kỷ 
XIX do Lại Nguyên Ân biên soạn, Nhà xuất bản Giáo 
dục xuất bản năm 1999; Kho tàng uềcác ông Trạng Việt Nam 





1. Trần Hồng Đức biên soạn, Nxb. Văn hóa Thông tin, 
2006. 


htfps://tieulun.hopto.org 


do GS. Vũ Ngọc Khánh biên soạn, Nhà xuất bản 
Văn hóa Thông tin xuất bản năm 2010; Gi¡ thoại 
Văn học Việt Nam do Hoàng Ngọc Phách, Kiểu Thu 
Hoạch biên soạn, Nhà xuất bản Văn học xuất bản 
năm 1988; Kể chuyện Danh nhân Việt Nam do 
Nguyễn Phương Bảo An biên soạn, Nhà xuất bản 
Văn học xuất bản năm 2010; Kể chuyện thần đồng 
Việt Nam do Nguyễn Phương Bảo An biên soạn, 
Nhà xuất bản Văn học xuất bản năm 2010,... Chúng 
tôi đã sử dụng thêm nguồn tư liệu giai thoại và dã 
sử vẫn được lưu truyển lâu nay trong kho tàng dân 
gian cùng các tạp chí, tài liệu và các trang điện tử 
khác có liên quan. 

Nhân đây, cũng xin có lời cảm ơn sâu sắc đến 
tác giả những cuốn sách trên, đã giúp chúng tôi có 
thêm ngưồn tư liệu quý hiếm để hoàn thành cuốn 
sách này. 

Dù đã làm việc với tỉnh thần nghiêm túc, cầu thị, 
song trong quá trình biên soạn, chắc chắn không 
tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được 
những ý kiến đóng góp của quý vị độc giả gần xa để 
những lần xuất bản sau, cuốn sách được hoàn thiện 
hơn. Hy vọng cuốn sách sẽ nhận được sự ủng hộ 
nhiệt thành của độc giả, đặc biệt là các em học sinh 
trong việc bổ sung các kiến thức về lịch sử, cũng 
như giúp các em thêm tự hào về truyền thống hiếu 
học của cha ông ta - những người đã góp phần vào 
nển văn hiên lâu đời của dân tộc Việt Nam. 


BẢO AN 


10 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN QUAN QUANG: 


Nguyễn Quan Quang, người xã Tam Sơn, huyện 
Đông Ngàn, trấn Kinh Bắc (nay là xã Tam Sơn, thị xã 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Ông đỗ Trạng nguyên năm 
Bính Ngọ, niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình thứ 15 
(1246), dưới đời vua Trần Thái Tông. Làm quan trải 
các chức Bộc xạ, Thượng thư... khi mất được truy 
phong hàm Đại Tư không. 


GIAI THOẠI VỀ TRẠNG 
NGUYỄN QUAN QUANG 


Thuở nhỏ, nhà Quan Quang rất nghèo, không 
có gạo tiền ăn học, Quan Quang phải đứng ngoài 
sân học lỏm, dùng sân gạch làm giấy, lấy gạch non 
làm mực. 

Đứng thập thò ngoài sân, Quan Quang nhìn vào 
lớp học, thây các bạn trong lớp viết chữ gì, học chữ gì, 
ở ngoài sân em cũng viết chữ đó, học chữ đó. Viết 





* Chưa rõ năm sinh, năm mất của Trạng nguyên 
Nguyễn Quan Quang. 


11 


htfps://tieulun.hopto.org 


xong, Quang ngồi tô đi tô lại cho thuộc mặt chữ. Lúc 
thầy giảng, Quang chăm chú nghe. Vì vậy chỉ trong 
thời gian ngắn, mảnh sân gạch đã đầy chữ. 

Giờ ra chơi, học trò kẻ đi người lại trên sân 
nhộn nhịp, nhưng không ai để ý đến những dòng 
chữ ấy. Họa chăng có người để ý thì lại cho rằng, 
đó là trò vẽ vời của lũ trẻ nhỏ học đòi theo các anh 
học trò mà thôi. 

Đến một hôm, tan giò học, học trò đã về hết, chỉ 
còn lại hai anh em Sơn và Hà học giỏi nhất lớp, thầy 
đổ bảo ở lại để nghe thầy giảng một bài phú khó mà 
hay. Giảng xong, thầy ra sân dạo, bất ngờ, ánh mắt 
thầy chạm phải những chữ viết trên sân. Đẹp! Đẹp 
quá, học trò của thầy không ai viết đẹp bằng. Thầy 
trầm trồ thốt lên: 

- Chữ viết đẹp quái 

Sơn và Hà đứng ở gần đấy, cùng nghe thấy tiếng 
thầy, vội vàng chạy lại xem. Thầy vừa nói vừa chỉ 
tay xuống sân: 

- Chữ ai viết mà đẹp quá! Đây là một kẻ có hoa 
tay, không chừng là một nhân tài. 

- Dạ, thưa thầy! Chữ viết quả là đẹp! - Xem thật 
kỹ hàng chữ giữa sân, Hà phụ họa. 

- Thầy muốn xem ai là kẻ đứng ngoài sân để 
viết những chữ này. Giờ thầy bảo hai con thế này 
nhé! Nhờ hai con giúp thầy, ngày mai đến đây 
đứng vào một chỗ kín, xem ai viết, rồi báo lại thầy. 


Hôm sau, Sơn và Hà đứng nấp ở một chỗ kín 


12 


htfps://tieulun.hopto.org 


đáo, thấy Quang thập thò ngoài sân, mắt chăm chú 
nhìn về phía các học trò nhỏ đang học cuốn Tzm: Tự 
Kinh, tai lắng nghe, tay cầm hòn gạch non viết ra 
sân. Hai cậu bé mừng lắm, báo ngay cho thầy đồ: 

- Dạ thưa thầy! Người viết ngoài sân là bạn 
Quang ạ! Nhà bạn ấy ở ngay trong xóm này. 
Nghèo lắm thầy ạ, không có tiển theo học, nên 
phải học thế đó. 

Thầy đổ trầm ngâm một lát, rồi bảo Sơn và Hà: 

- Giờ hai con ra bảo Quang vào đây gặp thầy. 

Hai cậu bé vâng lời thầy, rảo bước ra sân. 
Nhưng Quang vừa nhác thấy bóng người bước ra, 
đã chạy vọt ra cổng. Sơn và Hà phải chạy theo. 
Gần đến nhà Quang, hai cậu mới đuổi kịp. Sơn lên 
tiếng gọi Quang: 

- Sao em lại bỏ chạy? Sợ gì mà em phải chạy thục 
mạng thế? Bọn anh là học trò, có phải mấy bác tuần 
phu, hay ông hương, ông lý đâu mà em phải sợ. 

- Em sợ thầy đồ không cho em viết làm bẩn sân. 
Em sợ thầy phạt! - Quang vừa nói vừa run. 

- Chữ em viết ở sân đẹp lắm, thầy đổ khen, nét 
chữ đẹp như phượng múa rổng bay. Thầy bảo hai 
anh gọi em vào gặp thầy. 

Hà nói thêm: 

- Chính thầy đổ là người phát hiện nét chữ em 
viết giữa sân. Em cứ vào gặp thầy, biết đâu thầy đồ 
cho em vào học không lấy tiển. 


Quang buổn rầu đáp: 


13 


htfps://tieulun.hopto.org 


- Đi học, em lấy đâu tiển mua bút mực, lại còn 
sách vở và tiền dầu đèn nữa chứ. 

- Không lo, các anh sẽ giúp em - Hà nói tiếp - Em 
quay lại gặp thầy đi, nếu em không quay lại gặp 
thầy, thầy sẽ mắng hai anh đấy. 

Quang thấy hai anh Sơn, Hà nói năng dịu dàng, 
khéo léo, lại cũng sợ thầy đổ mắng hai anh, đành 
theo hai anh quay lại gặp thầy đổ. 

Vừa trông thấy thầy, Quang đã chào thầy, rồi lấy 
hết can đảm thưa: 

- Dạ thưa thầy! Con cả gan viết chữ làm bẩn sân 
của thầy, con xin nhận lỗi, xin thầy đừng phạt con. 
Con sẽ gánh nước rửa sân cho sạch. 

- Con đừng sọt - Thầy đồ trấn an Quang - Thầy 
không phạt con. Con không có lỗi gì hết! Thầy phải 
khen con mới phải. Con viết chữ đẹp lắm. 

Nói rồi, thầy bảo Sơn, Hà lấy một tờ giấy trắng, 
một chiếc bút lông và một đĩa mực đã mài sẵn, đưa 
cho Quang: 

- Con ngồi vào đây viết thử cho thầy xem nào! 

- Dạ... thưa thầy... - Quang vừa thưa vừa nhìn 
chăm chăm vào đĩa mực, chiếc bút lông, tờ giấy 
trắng tỉnh, vừa nói - thưa thầy... con không biết 
cầm bút. 

- Được, thầy sẽ dạy con cầm bút - Thầy ân cần 
cầm tay Quang, đưa từng nét chữ, miệng giảng giải: - 


Con cứ cầm cho quen bút lông, khi nào thấy quen 


14 


htfps://tieulun.hopto.org 


như ta quen cầm đôi đũa và cơm, lúc đó mới hết 
run, có hết run mới viết được. 

Trong thời gian chỉ khoảng nhai giập miếng trầu 
là Quang hết run tay, bắt đầu cầm chắc cây bút lông. 
Các học trò của thầy ai nãy đều nể phục, bình 
thường các cậu phải tập hàng tuần, có khi phải hàng 
tháng chưa chắc đã được như thế. 

Cầm được bút rồi, Quang chăm chú viết cho 
thầy xem. 

Thầy gật gù, nói: 

- Con giỏi lắm. Giờ con có muốn đến lớp học 
như các trò ở đây không? 

Nghe thầy hỏi, cậu bé rơm rớm nước mắt, cúi 
đầu thưa: 

- Dạ thưa thầy! Con không có tiển mua bút, 
giấy... lại còn mực, dầu đèn nữa. Con xin thầy cho 
con đứng ngoài sân, học được chữ nào hay chữ ấy. 
Con chỉ học cho biết chữ để đọc sách, để tìm trong 
sách những điều hay, lẽ phải... 

- Con cứ đến lớp học đi. Thầy sẽ không lấy tiền 
học của con, mà còn cho con bút, giấy, mực nữa. Có 
được không? 

Thầy đồ vừa dứt lời, vài học trò nhao lên: 

- Dạ, thưa thầy! Thầy cứ nhận Quang vào học đi. 
Chúng con sẽ cho Quang bút, giấy ạI 

- Các con lấy tiền đâu ra mà mua bút, giấy, mực 
cho Quang? - Thầy đổ hiển từ hỏi. 


15 


htfps://tieulun.hopto.org 


- Thưa thầy! Chúng con sẽ xin cha mẹ. Mẹ con 
cũng hay thương người nghèo lắm. 

- Dạ thưa thầy! Nếu nhà Quang không có dầu để 
học thì tối tối Quang sang nhà con cùng học - Cậu 
bé Ngô Văn Đô ở gần nhà Quang nói xen vào. 

Rổi từ đó, Nguyễn Quan Quang được cắp sách 
tới trường như bao bạn khác. Giấy, bút, mực đã có 
thầy, có bạn cho. Còn dầu đèn thì khỏi lo, Quang cứ 
sang nhà Đô mà học. 

Mới đi học ít lâu, Quan Quang đã nổi tiếng 
thông minh, làng trên xóm dưới đều nức tiếng cậu 
bé thần đồng học một biết mười. Chẳng bao lâu, 
Quang đã thuộc làu Kinh truyện, Quang còn giúp 
cho bạn Đô từ học bình thường trở nên học giỏi. 

Khoa thi năm Bính Ngọ (1246), đời vua Trần 
Thái Tông, Quan Quang dự thị, đỗ Trạng nguyên. 
Bạn học Ngô Văn Đô cũng thi và đỗ Cử nhân. 

Sau khi vinh quy bái tổ, ông được vua Trần ban 
cho Quốc tính, lấy họ Trần là họ của mình. Vì vậy 
lúc bấy giò ở trong triểu gọi ông là Trần Quan Quang. 

Trần Quan Quang làm quan đến chức Thượng 
thư. Khi làm quan, ông hết lòng vì dân, vì nước, 
thanh liêm, chính trực, được trong triểu ngoài nội 
mến phục cả về tài lẫn đức. 

Sống ở Kinh kỳ một thời gian, ông cáo quan từ 
chức, trở về quê nhà mở lớp dạy học, sống thanh 
đạm, lấy dạy học làm vui. Người quê ông cho rằng, 
Trạng nguyên Nguyễn Quan Quang là người khai 


1ó 


htfps://tieulun.hopto.org 


sáng cho nến học ở quê hương, mở đường cho thế 
hệ con em quê nhà theo nếp hiểu học. 

Sau khi Nguyễn Quan Quang qua đời, để tưởng 
nhớ tới ông, dân làng dựng lên ngay ở chỗ ông ngổi 
dạy học một ngôi chùa, gọi là chùa Linh Khánh. Lại 
lập trên núi Viềng một ngôi đền, được gọi là đến 
Viểng để thờ ông và tôn ông là Thành hoàng của 


làng Tam Sơn. 


17 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN HIỀN 
(1235 - 1255) 


Nguyễn Hiển người xã Dương A, huyện Thượng 
Hiển phủ Thiên Trường (nay thuộc thôn Dương A, 
xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định). 
Ông đỗ Trạng nguyên khoa thi Thái học sinh năm 
1247 niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình 16, dưới đời 
vua Trần Thái Tông, năm ãy ông mới 12 tuổi. 
Nguyễn Hiển là Trạng nguyên trẻ nhất nước Nam. 

Khi mất ông được vua truy phong: Đại vương 
Thành Hoàng. 


GIAI THOẠI 
VỀ TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN HIỂN 


Nguyễn Hiển vốn rất thông minh, có trí nhớ tốt. 
Lúc sáu, bảy tuổi ông theo học một nhà sư ở chùa 
làng, mỗi ngày sư thầy cho học hai mươi trang sách, 
ông chỉ đọc qua là thuộc. 

Ngay từ lúc ấy, ông đã nổi tiếng là thần đồng, 
cũng nổi tiếng là tỉnh nghịch. Theo giai thoại lưu 


truyển trong dân gian, hổi mới lên bảy, Nguyễn Hiển 


18 


htfps://tieulun.hopto.org 


có thú vui nặn đất với bạn bè đồng lứa, ông vốn đã 
khéo tay, lại thông minh, nên nghĩ ra lắm trò hay. 

Một lần Nguyễn Hiển nặn con voi đất, rồi lấy 
bốn con cua để vào bốn chân, lấy đỉa làm vòi, lẫy 
bướm làm tai, thành ra voi đất mà cũng cử động 
được, khiến cho bọn trẻ vui thích reo hò ầm 1. Chợt 
một ông quan đi qua đứng lại xem và hỏi chuyện 
Hiển. Thấy Hiển khéo léo và láu linh, ông quan liền 
đọc bốn một câu: 

- Đồng tử ngũ lục nhân, 0ô như nhĩ xảo! 

Câu này có nghĩa: Bọn trẻ năm, sáu đứa, không 
đứa nào khéo bằng mày. 

Trạng thấy vậy, hỏi ông quan rằng: 

- Xin ông cho biết ông làm chức quan gì? 

Ông quan nói: 

- Ta là quan thái thú ăn lương hai ngàn hộc. 

Thấy quan có ý khoe khoang, Hiển liền đọc rằng: 

- Thái thú nhị thiên thạch, mạc nhược công... 

Nghĩa là: Quan thái thú ăn lương hai ngàn hộc, 
chẳng aI... bằng ông. 

Quan cười bảo: 

- Đối còn thiếu một chữ! 

Hiển nài cho tiển rổi sẽ đối nốt. Quan cho tiển 
xong, Hiền nhoẻn cười, đọc rằng: 

- Thái thú nhị thiên thạch, mạc nhược công liêm. 

Nghĩa là: Quan thái thú ăn lương hai ngàn hộc, 


chăng ai liêm băng ông. 


lộ 


htfps://tieulun.hopto.org 


Quan chịu là giỏi, nhưng vui miệng hỏi thêm: 

- Thế nếu ta không cho tiển, thì chú đối chữ gì? 

Hiển trả lời: 

- Khó gì! Nếu ông không cho tiển thì tôi chỉ việc 
điển chữ “tham” vào thôi. 

Quan biết rằng chú bé láu cá, đành phải bỏ đi 
không dám trêu chọc gì nữa, kẻo lại mang tiếng “to 
đầu mà dại! 

Khoa thi Đình, năm Đinh Mùi (1247), Nguyễn 
Hiển chiếm bảng vàng, trở thành Trạng nguyên trẻ 
nhất từ trước tới nay. Khi vào yết kiến vua, vua thấy 
Trạng Hiển nhỏ tuổi mà hiểu biết sâu rộng, mới hỏi: 

- Trạng nguyên theo học thầy nào? 

Trạng Hiển thực thà đáp: 

- Thần tự học lấy, có chữ nào không hiểu thì hỏi 
sư ông ở chùa làng. 

Vua thấy Trạng bé loắt choắt mà có vẻ tự kiêu, 
ăn nói lại hàm hổ, không có phép tắc gì cả, bèn bắt 
về học lễ ba năm rồi sẽ bổ dụng làm quan. 

Trạng về được ít lâu thì có sứ nhà Nguyên sang, 
sứ đưa ra một bài thơ ngũ ngôn để thử nhân tài 
nước Nam: 

Lưỡng nhật bình đầu nhật, 

Tứ sơn điên đảo sơn. 

Lưỡng uwương tranh nhất quốc 

Tứ khẩu tung hoành gian. 
Nghĩa là: 


20 


htfps://tieulun.hopto.org 


Hai mặt trời, mặt trời bằng đầu, 

Bốn trái núi, trái núi điên đảo. 

Hai ông 0ua tranh nhau tột nước, 

Bốn cái miệng ở trong khoảng dọc sang. 

Thật là một bài thơ kỳ quặc, cả triểu đình đều chịu, 
không ai hiểu ra sao cả. Có người tâu vua thử cho mời 
Trạng Hiển đến hỏi xem. Vua đành phải y lời. 

Khi sứ nhà vua tới làng Trạng, gặp một cậu bé 
đang đùa nghịch ở đầu làng liền hỏi thăm vào nhà 
Trạng Hiển, nhưng cậu bé cứ làm thinh, chẳng nói 
chẳng rằng. Sứ bực mình, nhưng thấy cậu bé có vẻ 
ngộ nghĩnh, bèn đọc một câu rằng: 

Tự là chữ, cất giằng đầu, tử là con, con ai con ấi/? 

Thằng bé thấy sứ trêu chọc bấy giờ mới chịu mở 
miệng; nhưng không phải để trỏ nhà Hiển mà để 
đối lại như sau: 

Vụ là chưng, bỏ ngang lưng, đỉnh là đứa, đứa nào 
đứa nàu? 

Đối xong chạy biến. Nghe câu đối xược mà tài 
tình, sứ đoán chắc đó là Trạng Hiển, liền theo hút 
vào nhà. Tới sân, thấy Trạng đứng trong bếp, sứ lại 
đọc trêu một câu nữa: 

Nsô 0ăn quân tử, từ uiễn bảo trù, hà tu mmị táo? 

(Ta nghe người quân tử thường lánh xa nơi bếp 
núc, sao lại đi nịnh ông bếp?). 

Nhưng trạng đâu chịu lép, biện bạch ngay: 


Ngã bản hữu quan cự đỉnh nại, khi tạm điều canh! 


21 


htfps://tieulun.hopto.org 


(Ta vốn là chức quan vào hàng tể tướng, nhưng 
hãy tạm nêm canhl!)!. 

Sứ triểu đình khâm phục vô cùng, liển mời ngay 
Trạng về kinh để hỏi bài thơ kia. 

Song mời mãi mà Trạng không chịu đi, chỉ lắc 
đầu nói rằng: “Trước vua bảo ta không biết phép 
tắc, nay chính nhà vua cũng không biết phép tắc!”. 
Thì ra trong lúc vội vàng, sứ đã quên cả nghi thức. 
Sau phải mang xe ngựa, nghi trượng đến đón thật 
long trọng, Trạng mới chịu đi cho. 

Tới triểu, vua đem bài thơ ngũ ngôn của sứ nhà 
Nguyên ra hỏi, Trạng Hiển liếc mắt qua rồi giảng 
rằng đó là chữ điển. Thì ra bài thơ ấy phải hiểu là: 

Hai nhật bằng đầu để sóng hàng, 

Bốn sơn xáo lộn dọc cùng sang. 

Hai ương nehiêng ngửa lo tranh nước, 
Bốn khẩu liền nhau ghép uững uàng. 

Lúc bấy giờ vua quan mới vỡ nhẽ, cả triểu đình 
ai cũng phục trạng và khi đưa câu trả lời lại cho sứ 
nhà Nguyên, sứ cũng hoảng hổn không còn dám lên 
mặt nữa. 

Nguyễn Hiển vào triểu. Vua tuyển ông vào học 
tiếp Tam giáo chủ khoa, tức đạo Lão, đạo Phật, đạo 
Khổng và bổ nhiệm làm quan đến chức “Thượng thư 





1. Điều canh: Nêm canh, có nghĩa bóng là làm tể tướng, 
do câu của vua Cao Tôn nhà Thương nói với Phó Duyệt, 
lúc phong Phó Duyệt làm tể tướng. 


22 


htfps://tieulun.hopto.org 


Bộ Công” (Theo sách Đại Nam nhất thống chí). Cuốn 
Nguyễn tộc phả chí cũng ghi, ông còn giữ chức Trần 
triểu Ngự sử đài, Đô ngự sử. 

Những năm làm quan trong triểu, Nguyễn Hiển 
có nhiều kế sách hay để phò vua giúp nước. Năm 
Tân Hợi (1251), nước ta lại bị giặc Chiêm Thành xâm 
lược, nhà vua rất lo bèn giao cho Trạng nguyên 
Nguyễn Hiển đánh giặc giữ nước. Chỉ ít lâu sau, 
quân giặc thất bại, Trạng Hiển thu quân về Vũ Minh 
Sơn mở tiệc khao quân và tâu lên vua. Nhà vua vô 
cùng vui mừng và phong cho ông Trạng chức “Đệ 
nhất hiển quý quan“. 

Về nông nghiệp, ông cho đắp đê quai vạc sông 
Hồng, phát triển sản xuất mùa màng thắng lợi. Về 
quân sự, ông cho mở mang võ đường để rèn quân 
luyện sĩ. 

Ngày 14 tháng 8 năm 1255, Trạng nguyên 
Nguyễn Hiển lâm bệnh nặng và qua đời. Nhà vua 
thương tiếc truy phong ông là “Đại vương thành 
hoàng” và tôn làm thần ở 32 địa phương, trong đó 
có đình Lại Đà ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, 
Hà Nội. Đồng thời cho xây đến thờ trên nền nhà cũ 
của ông. 

Hiện nay, tại đển thờ Trạng nguyên Nguyễn 
Hiển ở quê hương ông còn giữ được nhiều bài vị, sắc 
phong, câu đối, đại tự, đặc biệt bảo tổn được cuốn 
Ngọc phả nói về sự nghiệp của ông, trong đó có câu 


ca ngợi tài năng của Nguyên Hiển như sau: 


23 


htfps://tieulun.hopto.org 


“Thập nhị tuế khôi khai lưỡng quốc. Vạn niên thiên 
tế lập tam tài”. 

Tạm dịch: 

“Mười hai tuổi khai khoa hai nước. Nghìn năm ghi 
mãi chíữ tam tài”. 


24 


htfps://tieulun.hopto.org 


KINH TRẠNG NGUYÊN TRẦN QUỐC LẶC: 


Trần Quốc Lặc người xã Giang Hạ, huyện Thanh 
Lâm. (Nay thuộc thôn Uông Hạ, xã Minh Tân, 
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). 

Ông đỗ Kinh Trạng nguyên khoa thi Thái học 
sinh năm Bính Thìn, niên hiệu Nguyên Phong thứ 6 
(1256) dưới đời vua Trần Thái Tông. 

Từ nhỏ, Trần Quốc Lặc đã chí thú học hành và 
học rất giỏi. Tính tình khoan hòa, hiển hậu, ông luôn 
để cao cái Tâm. Sau khi thi đỗ, ông được vua gả 


công chúa. Khi mất được phong Phúc thần. 





* Khoa này, danh hiệu Trạng nguyên được phong 
cho hai vị đỗ đầu, gọi là Kinh Trạng nguyên và Trại 
Trạng nguyên. Kinh Trạng nguyên được ban cho thí 
sinh ở bốn trấn gần kinh thành, từ Ninh Bình trở ra. Trại 
Trạng nguyên ban cho thí sinh ở Thanh Hóa, Nghệ An. 
Chưa rõ năm sinh, năm mất của Kinh Trạng nguyên 
Trần Quốc Lặc. 


25 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠI TRẠNG NGUYÊN TRƯƠNG XÁN' 


Trại Trạng nguyên Trương Xán đỗ cùng với 
Kinh Trạng nguyên Trần Quốc Lặc khoa Bính Thìn, 
niên hiệu Nguyên Phong thứ 6 (1256), đời vua Trần 
Thái Tông. 

Trương Xán người xã Hoành Bổ, huyện Quảng 
Trạch, châu Bố Chính (nay thuộc huyện Quảng 
Trạch, tỉnh Quảng Bình). 

Trương Xán là người say mê vẻ đẹp của thiên 
nhiên và thường tìm thấy trong các hiện tượng thiên 
nhiên những triết lý sâu sắc về đời người. 

Ông cho rằng, không có con người nào có thể 
sống tách riêng ra khỏi cộng đồng được. “Con người 
cũng giống như những hòn đảo, phía trên mặt nước 
có thể đứng tách riêng, nhưng phía dưới thì chân 
những hòn đảo chắc chắn sẽ liền vào nhau. Và cùng 
liển vào đất dưới đáy biển. Đáy biển ấy liển thành 


một khối không rời đối với bờ. Khi nào nước biển 





* Chưa rõ năm sinh, năm mất của Trại Trạng nguyên 
Trương Xán. 


26 


htfps://tieulun.hopto.org 


lui xuống, các đảo kia trơ ra chúng ta dễ dàng nhìn 
thấy điều ấy. Con người cũng như những hòn đảo 
riêng rẽ kia. Mỗi người có thể có cuộc sống khác 
nhau nhưng tất cả luôn gắn bó với nhau và gắn bó 
với cuộc sống chung của dân chúng trong thế gian 
này. Không ai có thể sống tách rời khỏi cộng đồng 
của mình được”. 

Ông làm quan trải các chức Hàn lâm Học sĩ, Thị 
lang, hàm Tự khanh. Một số làng chài đã lập đền 
thờ ông tôn là Phúc thần chuyên cứu giúp những 
người đi biển!. 





1. Xem nhóm Ban Mai (Biên soạn): Trạne uyên 
Việt Nam - Đạo học của người xưa „ Nxb. Trẻ, Thành phố 
Hồ Chí Minh, 2007. 


27 


htfps://tieulun.hopto.org 


KINH TRẠNG NGUYÊN TRẦN CỐ: 


Trần Cố người xã Phạm Triển, huyện Thanh Miện 
(nay là thôn Phạm Lý, xã Ngô Quyển, huyện Thanh 
Miện, tỉnh Hải Dương). Trú quán xã Phù Chẩn, 
huyện Đông Ngàn (nay là thôn Phù Chẩn, xã Phù 
Chẩn, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 

Các tư liệu về ông hiện không còn nhiều, chỉ biết 
ông đỗ Kinh Trạng nguyên khoa thi Thái học sinh 
năm Bính Dần, niên hiệu Thiệu Long thứ 9 (1266), 
đời vua Trần Thánh Tông. 

Ông làm quan đến chức Thiên Chương các Đại 
học sĩ. 





* Chưa rõ năm sinh, năm mất của Kinh Trạng nguyên 
Trần Cố. 


28 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠI TRẠNG NGUYÊN 
BẠCH LIÊU! 
(1236-1314) 


Trại Trạng nguyên Bạch Liêu người làng Nguyễn 
Xá, (sau gọi là Thanh Đà), nay là xã Mã Thành, huyện 
Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Trong cuốn Đại Việt lịch 
triều, Đăng khoa lục có ghi rằng, ông trú quán tại xã 
Nghĩa Lư, huyện Thanh Lâm, tỉnh Hải Dương. 

Giáo sư Ngô Đức Thọ, trong bài viết Mùa xuân 
thăm mộ Trạng nguyên Bạch Liêu có trích dẫn theo 
Trẩn Lê Ngoại Truyện rằng “Cha Bạch Liêu thuở trẻ 
nhà nghèo, phải ra tận huyện Thanh Lâm (tỉnh Hải 
Dương) làm thầy đổ gõ đầu trẻ, lấy vợ người xã 





1. Xem Ngô 5ĩ Liên và Sử thần triểu Lê: Đi Việt sử ký 
toàn thư, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998; Website 
Trường Trung học cơ sở Bạch Liêu; Website Việt Nam gia 
phả; Báo Tuổi trẻ online. - 

2. Đại Việt lịch triều đăng khoa lục (Nguyên Hoàn, Vũ 
Miên, Phan Trọng Phiên, Uông 5ĩ Lãng biên soạn). Nội dung 
ghi chép lại danh sách và tiểu truyện của các vị đậu đại khoa 
qua các triểu đại phong kiến Việt Nam. 

3. Trấn Lê ngoại truyện, tác giả Phan Thúc Trực. 


29 


htfps://tieulun.hopto.org 


Nghĩa Lư, rồi nhập tịch ở đây, đến năm 40 tuổi mới 
sinh được con trai vì xa quê cũ nên đặt tên con là 
Liêu - nghĩa là xa”. 

Khi mất ông được vua Trần phong sắc Đương 
cảnh Thành hoàng Đại Vương. 

Bạch Liêu xuất thân trong một gia đình nhà Nho 
nghèo, giàu lòng yêu nước. Cha làm nghề dạy học, 
bốc thuốc, là người “tích phúc truyền gia”, lấy nhân 
nghĩa làm gốc. Thuở nhỏ, Bạch Liêu nổi tiếng thần 
đồng: 6 tuổi biết đọc, 7 tuổi biết làm thơ, 8 tuổi làm 
được văn bài, 15 tuổi tiếng tăm vang lừng khắp 
quận, huyện. Tương truyền “Ông có trí nhớ đai 
chẳng ai bằng, có cặp mắt lóng lánh, nhãn quan thần 
lực đọc sách mười dòng trong nháy mắt”. 

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, mục về Bạch Liêu có 
chép: “Tháng ba năm Thiệu Long thứ 9 (1266) đời 
Trần Thánh Tông, khoa thi lấy Kinh Trạng nguyên 
Trần Cố, Trại Trạng nguyên Bạch Liêu. Tư chất 
thông minh, trình độ học vấn như thế quả là xuất 
chúng”. Tuy đỗ đạt, song ông không ra làm quan, 
mà ở lại quê nhà. Khi Trần Quang Khải vào trấn thủ 
Nghệ An, ông làm môn khách của vị tướng tài này. 
Trần Quang Khải mến tài, trọng đức Bạch Liêu, 
thường gặp gỡ xướng họa thơ văn, đàm đạo việc 
quân, việc nước. 

Năm 1258, quân Nguyên - Mông bị quân dân ta 
đánh cho tan tác ở Đông Bộ Đầu (Hàng Than, Hà 


Nội) phải chạy về nước, ráo riết chuẩn bị đợt xâm 


30 


htfps://tieulun.hopto.org 


lược vào nước ta. Trước tình hình đó, Bạch Liêu để 
xuất bản kế hoạch ba điểm, gọi là “Biến pháp tam 
chương” nhằm chuẩn bị đối phó với địch. Nội dung: 

- Kiểm tra dân số, lấy một uạn trai tráng suns quân, 
quyên sóp để rèn uũ khí. Chỉ tập trung một số quân 
thường trực, còn lại ở tại địa phương, thường xuyên 
luyện tập, khi động dụng sẽ điều đi. 

- Khuyến khích các Vương hầu lập thêm điền trans, 
đưa dân thiếu ruộng từ Bắc uào khẩn hoang, làm tăng 
lương thực 0à của cải. Lập các kho thóc, tiền, binh khí, cứ 
hai tơi dặm tột kho, từ Thanh Hóa uào đến Hoành Sơn. 

- Lập các đồn điền giáp biên giới phía Nam, đita nông 
dân đến khai hoang, lập làng để làm tai mắt theo dõi 
1IQOẠI XÑM. 

Trần Quang Khải rất khen “Biến pháp tam 
chương”, bèn cùng em là Trần Quốc Khang đưa 
nhiều gia nô vào lập điển trại. Sau 5 năm thực hiện 
“Biến pháp tam chương”, tình hình mọi mặt ở Hoan 
Diễn rất tốt, được triểu đình khen ngợi. Năm 1271, 
Trần Quang Khải được triệu về kinh làm Tướng quốc 
Thái úy, cùng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn lo 
đối phó với tình hình ngày càng nóng bỏng trước âm 
mưu của giặc phương Bắc. Ông vẫn giữ mối liên hệ 
chặt chẽ với Bạch Liêu, hỏi ý kiến nhiều việc. 

Năm 1282, Toa Đô đem năm mươi vạn quân, nói 
là đánh Chiêm Thành, sau khi chiếm hai châu Ô, Lý, 
bèn tiến ra Nghệ An, đến tận bờ Nam sông Lam. 
Năm 1284, Thoát Hoan đem quân vượt biên giới phía 


31 


htfps://tieulun.hopto.org 


Bắc nước ta, tràn xuống Vạn Kiếp, rổi vào Thăng 
Long. Vua Trần và triểu đình phải tạm dời vào 
Thanh Hóa. Trần Quang Khải được cử vào Nghệ An 
chặn quân Toa Đô, Trần Quốc Tuấn đánh cánh quân 
Thoát Hoan. Bạch Liêu viết tờ tâu nói rõ tình hình 
Hoan - Diễn, phân tích thế và lực chung của ta và 
địch, dâng kế sách đối phó. Vua Trần Nhân Tông đọc 
rất vừa ý, nhất là trong bản tâu của Bạch Liêu nói 
Hoan - Diễn đã sẵn sàng 10 vạn quân dưới cờ. Vua 
phê ngay vào dưới bản tâu hai câu: Cối Kê cựu sự 
quân tu kú, Hoan - Diễn do tồn thập oạn bính. 

(Việc cũ ở Cối Kê ngươi nên nhớ, Hoan - Diễn 
vẫn còn chục vạn binh). Ý vua Trần Nhân Tông 
nhắc Bạch Liêu nhớ kinh nghiệm Cối Kê hổi xa xưa 
(khoảng 500 năm trước Công nguyên), Việt vương 
Câu Tiễn bị Ngô Vương Phù Sai đánh thua, còn 
5.000 quân rút về Cối Kê cố thủ, rổi từ căn cứ đó 
quật lại, giành được thắng lợi cuối cùng. Có 10 vạn 
lính Hoan - Diễn, là quân dân nhà Trần đã có quân 
bài chủ lực trong tay. Điều ấy chứng tỏ vua Trần rất 
tin tưởng vào người và đất Hoan - Diễn. 

Sau khi cuộc kháng chiến chống quân Nguyên — 
Mông thắng lợi, là người có những đóng góp nhất 
định vào cuộc thắng lợi nên Trạng nguyên Bạch 
Liêu có tên trong danh sách được triểu đình ban 
thưởng song ông từ chối mọi tước vị, phẩm vật. 
Năm 1287, Bạch Liêu được cử đi sứ Trung Quốc, rồi 
về sống ở Nghĩa Lư (Hải Dương) dạy học, bốc 
thuốc, dạy dân cày cấy. 


32 


htfps://tieulun.hopto.org 


Hiện, đến thờ ông tại quê hương Nguyễn Xá, xã 
Mã Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An vẫn còn lưu 
giữ đôi câu đối: 

“Sinh tiển bất dĩ Đông A đế 

Một 0ị năng ơi Nguyễn Xá thân”. 

(Sống không nhận quan tước của vua Trần, 
Chết làm phúc thần của làng Nguyễn Xá). 


33 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN ĐÀO TIÊU” 


Đào Tiêu người Yên Hổ, huyện La Sơn, nay là xã 
Yên Hổ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh!, đậu Trạng 
nguyên khoa Ất Hợi (1275) niên hiệu Bảo Phù thứ 3, 
đời vua Trần Thánh Tông. 

Các sử liệu về ông không còn nhiều, cũng không 
phi chép rõ chức quan và thân thế, sự nghiệp của 
ông. Trong cuốn Các nhà khoa bảng Hà Tĩnh từ đời 
Trân đến đời Nguyễn, tác giả Thái Kim Đỉnh có bài 
viết về Trạng nguyên Đào Tiêu, trong đó có đoạn: 
“...Trước 1945, ở làng Trung Xá, Yên Hổ, tức Bà Hổ, 
Bình Hồ đời Trần - Lê, có ngôi đền thờ Đào Trạng 
nguyên (Vị hiệu là Trần triểu Trạng nguyên lịch 
triểu phong Đoan túc Dực bảo trung hưng, gia 
phong quang ý tôn thần, Đào Tướng công). Nay 
đến không còn nhưng ở đây còn có chi họ Đào, con 


cháu Đào Tiêu, và ở nhà thờ chi họ này còn lưu giữ 





* Chưa rõ năm sinh, năm mất của Trạng nguyên Đào 
Tiêu. 

1. Có sách ghi ông người xã Phủ Lý, huyện Đông Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa. 


34 


htfps://tieulun.hopto.org 


được ba đạo sắc phong thần cho Trần triểu Trạng 
nguyên Đào Tướng công (một đạo để “Duy Tân 
tam niên, bát nguyệt, thập nhất nhật"; một đạo để 
“Thành thái thập niên, lục nguyệt sơ nhất nhật”; một 
đạo đề “Khải Định cửu niên, thất nguyệt, nhị thập 
ngũ nhật””). 

Hiện đến thờ ông ở thôn 3, xã Yên Hồ, với nhiều 
đồ tế khí và các sắc phong của các triểu đại phong 
kiến. Đển thờ được công nhận là Di tích lịch sử cấp 
tỉnh năm 2008. 





1. Xem Thái Kim Đỉnh (Biên soạn): Các nhà khoa bảng 
Hà Tĩnh từ đời Trần đến đời Nguyễn, Hội Liên hiệp Văn học — 
nghệ thuật Hà Tĩnh 2004. 


35 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN MẠC ĐĨNH CHI 
(1272-1346) 


Mạc Đĩnh Chi tự Tiết Phu, người làng Lan Khê, 
huyện Bình Hà, châu Nam Sách, lộ Lạng Giang, sau 
đó dời đến xã Lũng Động, huyện Chí Linh, cũng 
trong châu đó (nay thuộc tỉnh Hải Dương). 

Ông đỗ Trạng nguyên khoa Giáp Thìn (1304), 
niên hiệu Hưng Long 12 đời vua Trần Anh Tông, 
làm quan đến chức Thượng thư Tả bộc xạ. Sau khi 
về trí sĩ, ông mở trường dạy học, dân gian sau này 
vẫn gọi là “Trạng nguyên cổ đường” (Ngôi nhà cổ 
của ông Trạng). 


GIAI THOẠI 
VỀ TRẠNG NGUYÊN MẠC ĐĨNH CHI 


Mạc Đĩnh Chi vốn là người sống rất thanh liêm, 
chính trực, vì thế tuy làm quan to song gia cảnh vẫn 
thanh bẩn, được nhiều người kính phục, yêu mến. 
Có lần, để thử ông, đang đêm vua sai người lén bỏ 
mười quan tiền trước cửa, nhưng trời vừa sáng đã 
thấy ông xin vào bệ kiến, trên vai vác một túi tiển, 
quỳ trước ngai vàng tâu: 


36 


htfps://tieulun.hopto.org 


- Tâu bệ hạ, không hiểu đêm qua, có ai đó bỏ 
quên một túi tiền trước cửa nhà hạ thần. Hạ thần đã 
hỏi hàng xóm, láng giểng mà không ai nhận. Vậy 
xin mang số tiển đó nộp vào ngân khố. 

Vua lắc đầu: 

- Nếu không ai nhận, mà tiển lại ở ngay trước cửa 
nhà ông, thì nó là của ông, việc gì phải tâu báo. 

- Thưa bệ hạ, tiền này không phải do thần đổ 
công sức ra làm, nên thần không dám nhận, xin cho 
nộp vào ngân khố, sau này dùng để phát chẩn cho 
người nghèo. 

Nói đến đây, Trạng đặt túi tiển xuống, vái lạy 
nhà vua rổi cáo lưi. 

Mạc Đĩnh Chi vừa đi khuất, vua Trần mỉm cười, 
nói với quần thần: 

- Quan Trạng quả là người quá ư chính trực, 
liêm khiết. 

Tương truyền, tướng mạo của Mạc Đĩnh Chi vô 
cùng xấu xí: vừa lùn lại vừa đen, mồm rộng, mũi tẹt, 
trán đô. Song lại rất thông minh, từ nhỏ đã nổi tiếng 
thần đồng. Năm 1304, ông đi thị, bài làm của ông 
hay hơn cả, nhưng vua thấy ông xấu xí, không 
muốn để ông đỗ đầu. Ông biết ý, mới làm bài phú 
Noọc liên tỉnh (Hoa sen trong giếng ngọc), dâng vua, 
để nói lên phẩm giá thanh cao và cũng là gửi gắm ý 


chí của mình. 


cử 


htfps://tieulun.hopto.org 


Trong bài phú có những câu như: 
Phi đào lý chỉ thô tục 
Phi mai trúc chỉ cô hàn 
Phi tăng phòng chỉ cẩu kử, 
Phi lạc thổ chỉ mẫu đơn 
Phi đào lệnh đông lụ chỉ cúc, 
Phi linh quân cửu uuển chỉ lan 
Nãi Thái Hoa phong đâu nsọc tỉnh chỉ liên... 
Nghĩa là: 
Chẳng phải như đào trần lú tục! 
Chẳng phải như trúc cỗi mai sâu 
Cẩu kỷ tăng phòng? khó sánh, 
Mẫu đơn đất Lạc nào bì° 
Giậu Đào Lệnh^ cúc sao uí được, 
Vườn Lĩnh Quân lan sá kể gì 
Ất là giống sen giếng ngọc ở đâu núi 
Thái Lloa uậu,... 





1. Lấy ý từ câu thơ cổ: “Đào, lý mãn sơn tổng thô tục” 
(Hoa đào, hoa mận đầu núi đều là thứ thô tục). 

2. Cẩu kỷ tăng phòng: Tên một cây thuốc. 

3. Mẫu đơn đất Lạc: Đất Lạc Dương (Trung Quốc) là 
nơi có hoa mẫu đơn đẹp nhất, nên người ta cũng thường 
gọi là Hoa Lạc Dương. 

4. Giậu Đào Lệnh: Đào Lệnh tức Đào Tiểm đời Tấn, 
làm quan lệnh ở Bành Trạch. Thơ Đào Tiểm có câu: “Thái 
cúc đông ly hạ” (Hái hoa cúc ở dưới giậu phía đông). 

5. Vườn Linh Quân: Tên chữ của Khuất Nguyên. Thiên 
Lụ tao của Khuất Nguyên có câu: “Dư ký tư lan chi cửu 
uyển hể, hựu thụ huệ chỉ bách mẫu” (Ta tưới hoa lan chín 
uyển, lại trồng hoa huệ trăm mẫu). 


38 


htfps://tieulun.hopto.org 


Vua xem xong bài phú, rất cảm phục, liền chấm 
cho Mạc Đĩnh Chi đỗ Trạng nguyên. 

Năm Hưng Long thứ 16 (1308), Mạc Đính Chi 
vâng mệnh triểu đình đi sứ nhà Nguyên. Trong 
chuyển đi sứ này, nhờ khí tiết cứng cỏi, cùng tài ứng 
đối nhanh, biện luận sắc sảo, ông đã làm tăng quốc 
thể, làm cho vua quan phương Bắc phải nể phục. 

Trước khi đi, ông hẹn một ngày nhất định phái 
bộ sẽ đến cửa ải để quan nhà Nguyên mở cửa đón. 
Chẳng may, hôm lên đường gặp phải thời tiết 
không thuận lợi, thành ra sai hẹn. Lúc tới nơi thì trời 
tối, cửa ải đã đóng. Mạc Đĩnh Chi nói mãi, người 
Nguyên cũng không chịu cho qua. Sau họ vứt từ 
trên ải xuống một vế câu đối, bảo hễ đối được thì 
mới mở cửa ải. Câu đối như sau: 

Quá quan trì, quan quan bế. nguyện quá khách quá 
quan. 

Nghĩa là: 

Qua cửa quan chậm, cửa quan đóng, mời khách qua 
ñường qua cửa quan. 

Thật là một câu đối hiểm hóc, trong có mười một 
chữ mà riêng chữ quan nhắc lại tới bốn lần. Chữ quá 
nhắc lại ba lần. Mạc Đĩnh Chỉ cảm thấy rất khó đối, 
nhưng nếu im lặng thì e mất thể diện. Ông bèn nhân 
cái chuyện khó đối ấy, ứng khẩu đọc một câu rằng: 

Xuất đối dị, đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối. 

Nghĩa là: 

Ra câu đối dễ, đối câu đối khó, xin Hiên sinh đối trước. 


Kệ, 


htfps://tieulun.hopto.org 


Tưởng đã bí, thế mà lại hóa ra có một câu đối 
hay. Người Nguyên phải chịu Mạc Đĩnh Chi có tài 
ứng biến, liền tức tốc mở cửa ải để ông đi. 

Khi Mạc Đĩnh Chi vào bệ kiến, vua Nguyên 
muốn thử tài văn chương của Trạng và cũng muốn dò 
khí tiết của viên bổi thần! bằng một câu đối. Vua 
mới đọc: 

Nhật hóa uân yên, bạch đán thiêu tàn nsọc thỏ. 

Nghĩa là: 

Mặt trời là lửa, mâu là khói, ban ngàu đốt cháu 0uừng 
trăng. 

Mạc Đĩnh Chỉ biết là vua Nguyên kiêu hãnh, tự 
xem mình là mặt trời và coi nước Nam như mặt 
trăng, ban ngày nhất định phải bị mặt trời thôn tính, 
ông bèn ứng khẩu đối ngay: 

Nguuệt cung, linh đan, hoàng hôn xạ lạc kim ô. 

Nghĩa là: 

Trăng là cưng, sao là đạn, chiêu tối bắn rơi mặt trời. 

Câu ra đã giỏi mà câu đối lại tài hơn. Vua 
Nguyên nghe đối biết mình bị trả miếng rất đau, 
nhưng cũng hết sức kính phục Mạc Đĩnh Chi, bèn 
thưởng cho Trạng nước Nam rượu ngon và rất 
nhiều vàng, lụa. 

Có hôm, Mạc Đĩnh Chi và sứ thần Cao Ly cùng 


vào vấn an vua Nguyên, nhân có sứ thần ngoại quốc 





1. Bồi thẩần: Bể tôi của một nước chư hầu đối với 
hoàng đế phương Bắc. 


40 


htfps://tieulun.hopto.org 


dâng chiếc quạt, vua Nguyên liền bắt Mạc Đĩnh Chi 
và sứ Cao Ly làm thơ để quạt để so tài cao thấp. 

Mạc Đĩnh Chỉ còn đang đắn đo tìm tứ thơ, thì sứ 
Cao Ly đã cầm bút viết thoăn thoắt. Liếc theo quản 
bút lông, Mạc Đĩnh Chi thấy sứ Cao Ly viết rằng: 

Liển long trùng trùng, Y Doãn, Chu Công, 
Đông hàm thê, thê Bá Di, Thúc Tể. 
Nghĩa là: 
Nóng nực oi ñ thì như Y Doãn, Chu Công 
Rét mướt lạnh lùng thì như Bá Di, Thúc Tề 
Thế là ông vội phát triển ý ấy và viết luôn: 
Lưu kim thước thạch, thiên địa 0i lô, 
Nhĩ tư tự thời hề, Y, Chu cự nhu (nho). 
Bắc phong kỳ lương, tuuết 0ñ tái đồ, 
Nhĩ tự thời hề, Dù, Tề ngã phu. 
Y! Dựng chỉ tắc hành, xả chỉ tắc từng 
Du ngã đíữ n1 hít thị phù! 
Nghĩa là: 
Chấu uàng tan đá, trời đất là lò lửa 
Ngươi lúc ấy như Y Doãn, Chu Công 
là nhitns bậc cự nho. 
Gió bấc lạnh lùng, mưa tuuết đầu đường 
Ngươi lúc ấ như Bá Di, Thúc Tế 
là những ông già chết đói. 
Ôi! Dùng thì chuyên tau, bỏ thì xếp xó 
Chỉ có ta uới ngươi là như thế chăng? 

Cuối cùng, bài của Mạc Đĩnh Chi xong trước, mà 

ý tứ lại cao diệu hơn bài của sứ Cao Ly. Vua Nguyên 


41 


htfps://tieulun.hopto.org 


“.c. 


xem xong gật gù, khen mãi và phê từ chữ “y“ (ôi!) trở 
xuống bốn chữ: “Lưỡng quốc Trạng nguyên”. 


Tác phẩm của Mạc Đĩnh Chi để lại không nhiều, 
chỉ còn lại Neọc tỉnh liên phú và bốn bài thơ khác 
trong Việt Âm thi tập, Toàn Việt thi tập, nhưng cũng 
đủ cho chúng ta biết được khí tiết cương trực và 
thanh cao của một sĩ phu luôn mở lòng để đón cái 
đẹp của đất, trời, cái khoáng đãng của non sông, cái 


hổn hậu chất phác của người dân quê. 


42 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN ĐÀO SƯ TÍCH 
(1348 - 1396) 


Đào Sư Tích người xã Cổ Lễ, huyện Tây Chân, 
(nay là thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam 
Định)). Trú quán thôn Lý Hải, xã Phú Xuân, huyện 
Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Ông đỗ Trạng nguyên khoa Giáp Dần, niên hiệu 
Long Khánh thứ 2 (1374), đời vua Trần Duệ Tông. Từ 
thi Hương đến thi Đình ông đều đỗ thủ khoa. Sau 
khi thi đỗ, ông ra làm quan, giữ chức Nhập nội hành 
khiển. Sau khi mất, được truy phong phúc thần?. 


GIAI THOẠI 
VỀ TRẠNG NGUYÊN ĐÀO SƯ TÍCH 


1. Cậu bé mê chuyện cổ tích 


Cha của Đào Sư Tích là Đào Toàn Bân, đỗ tiến sĩ 





1. Có tài liệu ghi ông người làng Song Khê, huyện 
Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. 

2. Xem Trần Hồng Đức (Biên soạn): Các ơj Trạng 
nguyên, Bảng nhấn, Thám hoa qua các triểu đại phong kiến 
Việt Nam, Sẩäd. 


43 


htfps://tieulun.hopto.org 


năm 1352, làm quan đến chức Tri thẩm hình viện sự, 
triểu Trần. Ngay từ hồi còn nhỏ, Đào Sư Tích đã 
được cha đón lên phủ Thiên Trường - là nơi ông 
Đào Toàn Bân làm quan để dạy dỗ. 

Từ hổi còn để tóc trái đào, Đào Sư Tích đã rất 
thông minh, không những thế, cậu bé còn chịu khó 
học hành. Đặc biệt, Sư Tích rất thích nghe những 
câu chuyện kể của bà, của mẹ. Những câu chuyện 
ấy đi vào tâm hồn ngây thơ của cậu, giúp cậu yêu 
hơn quê hương mình - nơi có quán nước của cụ bà 
hiển hậu dưới gốc cây đa toả bóng mát trước cổng 
làng, có giếng nước trong mát, có lũy tre xanh đêm 
ngày rì rào gọi đàn cò về làm tổ. 

Những buổi được nghỉ học, Đào Sư Tích hay 
chạy ra bến đò ở đầu làng. Đợi bằng được cô lái đò 
tên Đông vãn khách ngổi nghị, là cậu sà vào đòi cô 
kể chuyện cổ tích cho nghe. Cô Đông yêu trẻ, lại 
thấy Sư Tích mặt mũi khôi ngô, tuấn tú, nên rất quý 
mến. Hễ lúc nào rỗi là cô lại kể chuyện hoặc chơi 
đùa với cậu bẻ. 

Một hôm, cô bảo bé Tích: 

- Nào cậu bé, hôm nay muốn nghe kể chuyện, 
phải đối được câu này. 

Sư Tích hớn hở nói: 

- Vâng ạ! Cô ra vế đối đi. Cháu sẽ đối ngay. 

Cô Đông ngẫm nghĩ một lát rổi đọc: 


- Bến tịch mịch, thuyền tịch mịch, bé con nnshe cổ tích. 


44 


htfps://tieulun.hopto.org 


Câu bé con nnehe cổ tích vừa nói lên được sở thích 
của cậu bé, lại vừa chỉ tên cậu bé trong đó (Tích). 

Cậu bé chả cần phải nghĩ ngợi lâu, đọc ngay: 

- Trời mênh mông, nước mênh tông, quân tử đợi đò 
đông. 

Câu đối rõ chỉnh, rõ hay. Cũng có tên cô lái đò 
tên Đông, lại nói lên được cái bao la bát ngát của trời 
đất và chí làm trai của người quân tử. 

Cô lái đò và những người ngổi quanh đó đều 
tấm tắc khen hay. Và không để Sư Tích phải đợi lâu, 
cô cất giọng trầm ấm, kể cho cậu bé nghe những câu 


từ chuyện ngày xửa, ngày xưa... 


2. Không tin nhám, không kiêng vía 


Khoa Giáp Dần (1374), niên hiệu Long Khánh 
thứ 2, đời vua Trần Duệ Tông, Đào Sư Tích đỗ 
Trạng nguyên. 

Vào ba kỳ thi Hương, thi Hội, thi Đình, ông đều 
chiếm ngôi đầu bảng nên còn gọi là Tam nguyên. 

Còn nhớ có lần đi thi Hội, vừa ra đến ngõ thì gặp 
một cô gái. Cho là xúi quấy, ông cau mày tỏ vẻ bực 
tức, toan quay về. Cô gái thấy vậy, vội hỏi: 

- Sao ông lại bực bội thế? 

Ông đáp: 

- Đi thi mà ra ngõ gặp gái, hỏi ai không bực? Đi 
đâu mà sáng sớm đã đi không biết! 

Cô gái bật cười khúc khích: 

- Tưởng gì chứ! Đi thi là việc của ông, đi đường 


45 


htfps://tieulun.hopto.org 


là việc của tôi. Gặp nhau ở đây có khi lại là điều tốt 
ấy chứ. 

Đào Sư Tích tò mò: 

- Tốt thế nào? 

- Thứ nhất, đỗ hay trượt là do sức học, chứ gái 
hay trai thì có liên quan gì! Thứ hai, tôi là phận gái, 
theo tiếng Hán thì đọc là øzữ, tôi nhỏ tuổi, vậy là chữ 
tử. Nữ ghép với tử là chữ hảo. Hảo là tốt, cớ sao ông 
lại sợ xúi quấy. 

Thấy cô bé thông minh, láu linh, nói năng linh 
hoạt, ông vui miệng hỏi: 

- Vậy theo cô, tốt đến mức nào? 

- Là đậu Tiến sĩ chứ sao nữa. 

- Tiên sĩ thì đã có gì là vừa ý. 

- Thế thì Trạng nguyên nhétl 

- Được lắm! 


Quả nhiên, sau đó Đào Sư Tích đỗ Trạng nguyên. 


3. Cha dạy con đỗ Trạng nguyên 


Dòng họ Đào còn lưu truyền lại một câu chuyện 
rất thú vị về Tiên sĩ Đào Toàn Bân và Trạng nguyên 
Đào Sư Tích. 

Chuyện kể rằng chính ông Đào Toàn Bân đã 
từng được Chu Văn An để tặng mãy chữ: “Đại sư 
vô nhị”, tức là bậc thầy có một không hai. Điều ấy 
cho thấy ông là một người đức độ, tài năng uyên 


bác, được người đương thời mến phục. 


46 


htfps://tieulun.hopto.org 


Khi Đào Sư Tích đỗ Trạng nguyên, được vào yết 
kiến vua Trần, vua hỏi: 

- Thầy dạy của Trạng nguyên là ai? 

Đào Sư Tích đáp: 

- Thưa bệ hạ, chính là cha của thần ạ! 

Hoàng thượng bèn cho mời cha của Đào Sư Tích 
vào triểu, khi gặp mặt, vua khen rằng: 

- Ta có lời khen, thật đúng là hổ phụ sinh hổ 
tử. Cha dạy con đỗ Trạng nguyên, xưa nay cũng 
thật hiếm. 

Rồi vua Trần nói tiếp: 

- Ta ra một vế đối, ngươi hãy đối thử ta xem. 

Đào Toàn Bân cung kính vâng mệnh. Vua 
Trần đọc: 

- Viên ngoại ba tiêu, 0ô phu quân, tứ thời hữu kết. 

Nghĩa là: 

Câu chuối nsoài ouườn, không có chồng mà bốn mùa 
kết trái. 

Cụ Đào Toàn Bân ứng đối ngay: 

- Mộc tại nsuuệt thiên, uô thổ bồi, bát nguuệt gimi xuân. 

Nghĩa là: 

Câu mọc ở cung trăng, không có đất bồi, mà uẫn cứ 
tốt tươi. 

Nghe xong vua lại khen ngợi hết lời, rồi ban cho 
bức trướng có để năm chữ “Phụ tử đồng đăng 
khoa”. Vì sự kiện này mà người ta vẫn gọi cụ Đào 
Toàn Bân là Trạng nguyên, vì khoa thi ấy Đào Sư 
Tích đỗ Trạng nguyên nên cụ cũng được phong 
luôn danh vị ãy. 


47 


htfps://tieulun.hopto.org 


4. Văn tài và đức độ 

Sau khi đỗ Trạng nguyên, Đào Sư Tích được giữ 
chức Nhập nội hành khiển, sau được phong tước 
Mậu quốc công. 

Tháng 12 năm Quý Hợi (1383) đời vua Trần Phế 
Đế (1377 - 1388), Đào Sư Tích được Thượng hoàng 
Trần Nghệ Tông tin yêu giao cho viết bài tựa tập 
sách Bảo hòa dư bút gồm tám quyển nhằm răn dạy 
vua nổi ngôi. 

Lúc này vua Trần rất tin dùng Hổ Quý Ly!. Hồ 
Quý Ly giữ ngôi thái sư, đã có ý lộng quyển, cướp 
ngôi vua. Năm 1392, ông ta viết sách Mĩnh đạo gồm 
mười bốn thiên, dâng lên vua, tỏ ý muốn sắp xếp lại 
bài vị của Khổng Tử thờ ở Văn Miếu vì theo Hồ Quý 
Ly, Khổng Tử chưa phải là tiên thánh nên không 
được ngồi chính giữa là vị trí của thiên tử. Sách 
Minh đạo còn tỏ ý nghỉ ngờ Khổng Tử, phê phán một 
số nhà hiển triết của Trung Quốc cổ đại. 

Nhận thấy đây là một âm mưu của Hồ Quý Ly, 
chối bỏ cả đạo nghĩa vua tôi, nhiều vị đại thần trong 
triểu đã dâng thư can Thượng hoàng không nên 
nghe theo Hồ Quý Ly. Hồ Quý Ly bèn lập mưu hãm 





1. Hồ Quý Ly (1336-1407) người làng Đại Lại, huyện 
Vĩnh Phúc, phủ Thanh Hóa, nay thuộc Thanh Hóa. Năm 
1400, Hồ Quý Ly soán ngôi nhà Trần, lên làm hoàng đế, 
đổi tên nước thành Đại Ngu. 


48 


htfps://tieulun.hopto.org 


hại. Đào Sư Tích vì có liên quan đến việc này mà bị 
Hồ Quý Ly giáng chức. 

Chán cảnh nghịch thần chuyên quyển, Đào Sư 
Tích cáo quan về quê dạy học. 

Năm 1394 nhà Minh có dã tâm xâm chiếm nước 
ta, đưa ra rất nhiều yêu sách, bắt cống nạp nhiều lễ 
vật. Vua Trần biết Đào Sư Tích là người có tài ứng 
xử, học nhiều hiểu rộng, biết cách bang giao liền 
xuống chiếu cho mời ông về triểu và cử đi sứ sang 
nhà Minh. Bằng tài năng của mình, Đào Sư Tích đã 
thuyết phục được vua Minh xóa bỏ các lệ cống nạp 
hằng năm giữa nước Việt với nhà Minh. 

Ngày 4 tháng 9 năm 1396 Đào Sư Tích qua đời 
đột ngột trong thời gian đi sứ. Thi hài ông được đưa 
về nước mai táng tại phủ Thiên Trường. Tưởng nhớ 
công lao của ông, nhân dân vùng Cổ Lễ đã lập đền 
thờ thờ ông cùng với cha là Đào Toàn Bân, gọi là 
Đào Sư Tích từ. Ông được phong phúc thần. 

Tác phẩm của ông đến nay chỉ còn lại Văn sách 
thi đình (Bài văn thi đình), Cảnh tính phú (Bài phú 
sao Cảnh) và bài thơ Quy điển do dòng tộc sưu 
tầm được. Tương truyền, ông làm bài thơ Quy điển 
khi nhận lệnh triểu đình đi chiêu dân lập ấp tại 
vùng Đông Trang, nay thuộc Hoa Lư, Ninh Bình. 
Nhiều địa phương ở đó đã tôn ông làm Thành 
hoàng làng. 

Dưới đây là bài thơ Qu/ điển của Đào Sư Tích: 


49 


htfps://tieulun.hopto.org 


QUY ĐIỂN 


Lam Sơn chí thứ duyên sinh kế 
Canh giá 0uô tu bão noãn thân 
Ngư uõng tuỳ triều thu tiểu lợi 
Tàm tang cẩn tác hữu lương nhân 
Hạnh phùng quan lộ nhưng đa họa 
Bất thức nhân hòa đại thất chân 
Điều lú tảo hồi quan cúc kính 
Thiện hành di phúc hậu lai nhân. 
Dịch thơ: 


VỀ VỚI RUỘNG ĐỒNG 


Nói Lam nàu đến duyên sinh kế 
Càu cất lo gì thiếu thốn đâu 

Lợi nhỏ tuỳ giăng triều lưới 0ó 

Ấn nhiều bởi sắng lứa tằm dâu 
Chen uào quan lộc lo canh cánh 
Chẳng thấu lẽ người mất lớn lao 
Sớm tỉnh đồng quê uễ lối tắt 

Thiện đường để phúc trãi Inuôn sau. 


(Duy Phi địch) 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN TRỰC 
(1417 - 1473) 


Nguyễn Trực người xã Bối Khê, huyện Thanh 
Oai, Hà Tây (nay là Hà Nội), nhưng ông lại được 
sinh ra và lớn lên ở quê mẹ là làng Nghĩa Bang, 
huyện An Sơn (nay thuộc huyện Quốc Oai, Hà Nội). 

Ông đỗ Trạng nguyên khoa Nhâm Tuất, niên 
hiệu Đại Bảo thứ 3 (1442), đời vua Lê Thái Tông. Làm 
quan trải các chức Thư Trung lệnh, Tri Tam quán sự, 
Thừa chỉ viện Hàn lâm kiêm Tế tửu Quốc Tử Giám. 
Trong cuốn Lịch triều hiến chương loại chí của Phan 
Huy Chú, có chép việc nhân khi đi sứ nhà Minh, gặp 
khoa thi, ông bèn ứng thí và đỗ Trạng nguyên, nên 
ông còn được gọi là Lưỡng quốc Trạng nguyên. 

Đển thờ Trạng nguyên Nguyễn Trực là một ngôi 
đến cổ, dựng bên cạnh chùa Bối Khê. 





* Xem Vũ Ngọc Khánh: Kho tàng uề các ông Trạng Việt 
Nam, Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2010; Từ điển Văn 
học Việt Nam, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2004; Trần Hồng 
Đức (Biên soạn): Các 0j Trạng nguyên, Bảng nhấn, Thám hoa 
qua các triểu đại phong kiến, Sảä. 


51 


htfps://tieulun.hopto.org 


Cha Nguyễn Trực là Nguyễn Thì Trung người 
làng Bối, có lẽ nơi dựng lểu là nền nhà cũ của gia 
đình họ Nguyễn có danh vọng từ thời Trần Trùng 
Quang (1409-1413). Ông tổ của Nguyễn Trực là 
Nguyễn Hữu, dưới triểu Trần giữ chức Hàn lâm thị 
giảng kiêm Thẩm lĩnh viện sứ. Ông nội là Nguyễn 
Bính giữ chức Nho học huấn đạo. Nguyễn Thì 
Trung là người có tài văn học, nối dõi được gia 
phong. Đương lúc đời nhuận Hồ, quân nhà Minh 
tiến sang xâm lược. Nguyễn Thì Trung không hợp 
tác với giặc, lánh về phía Tây ở thôn Tiểu Động 
Mộng, làng Nghĩa Bang (xã Nghĩa Hương, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội ngày nay). Sau khi Lê 
Lợi bình định được cả nước, hạ chiếu tìm những 
người hiển tài còn bị bỏ sót, biết Nguyễn Thì Trung 
là người có văn tài đức hạnh, nhà vua mời về kinh 
sư nhận chức Thư khố ở Quốc Tử Giám. Sau cụ già 
yếu xin về dạy học trò, giảng sách cho con là 
Nguyễn Trực. Gần xa nhiều người theo học. Mẹ 
Nguyễn Trực họ Đỗ ở làng Nghĩa Bang. Nguyễn 
Trực được mẹ sinh ra ở am núi Phật Tích (là núi Sài 
Sơn ngày nay). Trên núi có chùa và động. Đằng 
trước có hồ lớn, phía sau có lầu treo chuông. Có quả 
chuông của thầy chùa Từ Đạo Hạnh đúc vào năm 
Long Phù nguyên hóa thứ 9 triểu Lý Nhân Tông 
(1109) nơi mà Tĩnh Đô Vương đã ngợi ca: “Ta thích 
chỗ này vì núi không cao lắm mà đẹp đẽ, nước 


không sâu lắm mà trong mát”. Nguyễn Trực ảnh 


52 


htfps://tieulun.hopto.org 


hưởng ở truyền thống gia đình, được sống bên cạnh 
núi non kỳ vĩ ấy, nên ông hiếu học từ bé. Gia đình 
tuy vào bậc công thần nhưng rất thanh bạch. Nhà 
nghèo, Nguyễn Trực thường chăn trâu giúp đỡ cha 
mẹ. Lúc bé thông minh, học giỏi, xem rộng các sách. 
Nhiều khi ngổi trên mình trâu mà tay không rời 
cuốn sách. Vừa chăn trâu vừa treo sách vào sừng 
trâu học (ngưu giác quải thư) không biết mệt mỏi. 
Mười hai tuổi giỏi văn, mười tám tuổi đỗ đầu thi 
Hương ở Sơn Tây. Ngày mồng 8 thi trường nhất đỗ 
loại ưu; ngày 18 thi trường nhì đỗ loại giỏi, ngày 24 
thi trường ba đỗ cao; và ngày 24 tháng 8 thi trường 
tư đỗ xuất sắc. Cứ thế cho đến năm Đại Bảo thứ 3 
(1442), đời vua Lê Thái Tông tháng ba thi Hội, thi 
Đình lấy tam khôi: Nguyễn Trực thi đỗ đệ nhất Tiến 
sĩ, bảng vàng treo ở ngoài cửa Đông Hoa, đứng đầu 
33 Tiến sĩ khoa thi năm ấy. Ông được phong là 
Trạng nguyên mở đầu cho triểu Lê sơ. Vua Lê Thái 
Tông ban áo mũ và ngựa tốt vinh quy về làng. Đến 
đời vua Lê Nhân Tông (1443-1459), niên hiệu Thái 
Hòa năm Quý Hợi, ông nổi tiếng về văn chương, 
nên được bổ làm Trực học sĩ Viện Hàn Lâm kiêm 
Vũ ky đô úy. Ít lâu sau được thăng An phủ sứ phủ 
Nam Sách, khi về triểu được bổ chức Thị giảng, 
thăng đến Trung thư thị lang (phẩm trật vào hàng 
tòng tam phẩm) ở sảnh Trung thư. 

Sau, ông được nhà Lê cử đi sứ nhà Minh, gặp 
khoa thi, Nguyễn Trực muốn cho nhà Minh biết 


53 


htfps://tieulun.hopto.org 


tài học của dân ta, nên xin dự thi. Vua Minh phải 
khen ngợi “đất nào cũng có nhân tài”, lại cho đỗ 
Trạng, nên đời bấy giờ gọi Nguyễn Trực là Trạng 
nguyên hai nước (Lưỡng quốc Trạng nguyên). 
Năm Diên Ninh thứ 2 (1454) đời vua Lê Nhân 
Tông, gặp lúc triều đình rối ren về chuyện tranh 
quyền đoạt vị, nhân lúc có đại tang, Nguyễn Trực 
xin cáo quan về quê. Hàng ngày làm thuốc, đọc 
sách không biết mệt mỏi, và mở trường dạy học 
trò. Bấy giờ học trò trong hạt theo học có đến hàng 
nghìn. Sau khi mãn tang, sứ Minh sang, vua vời 
ông về kinh giữ việc tờ bổi qua lại với sứ Minh. 
Ông họa thơ lưu biệt sứ Minh 50 vận, làm vẻ vang 
cho quốc thể. Sứ Minh là Hoàng Gián, rất mực 
thán phục văn chương uyên bác, tài trí hơn người 
của Nguyễn Trực. 

Tác phẩm của ông gồm có Trừ Liêu tập (tập thơ 
Trừ Liêu); New nhàn tập (tập thơ Vui nhàn); Kính 
nghĩa chư 0uăn tân tập (tập sách mới về các bài văn 
kinh nghĩa), nhưng hiện nay đã thất lạc. Nhà sử học 
Phan Huy Chú trong tác phẩm Lịch triều hiến chương 
loại chí đã đánh giá thơ Nguyễn Trực là “Lời và ý 
đều thanh nhã, đáng ưa”. 

Vua Lê Nhân Tông sai trung sứ cùng thợ vẽ tới 
nhà Nguyễn Trực vẽ truyền thần, để bên cạnh chỗ 
ngổi của vua, để tỏ rằng vua yêu dấu không lúc nào 
quên được. Khi vua Lê Nhân Tông băng hà, Nguyễn 
Trực thảo văn tế, lời lẽ thống thiết, nói lên công đức 


54 


htfps://tieulun.hopto.org 


của các tiên đế đã từng chiến thắng quân Minh, giữ 
nền độc lập cho xã tắc. 

Khi vua Lê Thánh Tông lên ngôi, Nguyễn Trực 
càng được vua yêu quý. Vua Lê Thánh Tông là ông 
vua chuộng văn chương, đứng đầu “Tao đàn nhị 
thập bát tú”, tự xưng là Tao đàn Đô Nguyên súy, 
Thân Nhân Trung, Đông các Đại học sĩ là Tao đàn 
Phó Nguyên súy, đã từng ca ngợi Nguyễn Trực 
“Lấy văn chương được các triểu trí ngộ mà khiêm 
tốn kính cẩn giữ vẹn trước sau“. Lê Thánh Tông 
cho người đem bộ Thiên nam dư hạ tập đến tận chỗ 
ở của Nguyễn Trực để Nguyễn Trực đọc và phẩm 
bình. Điểu này cho thấy nhà vua quý trọng 
Nguyễn Trực đặc biệt như thế nào! Năm đầu 
Quang Thuận (1460) Nguyễn Trực được bổ Tuyên 
phụng đại phu, Trung thư lệnh, ở hàng quan văn 
rất to. Mấy lần xin về trí sĩ, vua không cho về. 
Nhân địp này, ông làm một bài thơ, phần để tạ ơn 
vua, phần để tỏ nỗi nhớ tiếc không được ngắm 
cảnh cày bừa đầu xuân ở quê hương: 

Bệnh thừa ân chiếu hứa lưu kinh, 
Quy kế như kim nhất oị thành. 
Hà nhật tâu sơn, sơn hạ lộ, 
Soa 0 tiểu lạp khán xuân canh. 
Dịch nghĩa: 
Có bệnh, nhờ ơn oua lưu lại ở kinh, 
Tính đường uề mà đến giò uẫn chưa uê được. 
Biết nsàu nào được đi con đường ở núi phía Tâu, 
Đội nón nhỏ, tặc áo tơi đi xem cày ruộng ngà xuân. 


So) 


htfps://tieulun.hopto.org 


Nguyễn Trực thường khuyên can vua những 
điểu nên làm và không nên làm, Lê Thánh Tông có 
lúc giận, nhưng thấy ông là người trung trực nên 
cũng rất nể vì, vẫn giữ ông ở lại triểu đình. Nguyễn 
Trực bèn than thở: 

Đại đình tằng đối tam thiên tự, 
Phù thế hư kinh ngũ thập niên. 
Bất thị uô tâm lai cấm tỉnh, 

Chí nhân đa bệnh ức điển uiên. 

Dịch nghĩa: 

Ở sân oua từng làm bài đối sách 300 chữ, 
Trải 50 năm trời ta sống không toại nguyện, 
Không phải là uô tâm uới nơi cung cñm nhà 0a, 
Vì chưng lắm bệnh, nhớ cảnh ruộng 0ườn. 

Nguyễn Trực là người đỗ đại khoa mà không 
màng công danh phú quý, thường muốn về với 
mảnh ruộng, góc vườn, dạy học, làm thuốc cứu giúp 
nhân dân. Cho đến khi mất ông vẫn giữ được tấm 
lòng trong sạch. 

Trạng nguyên Nguyễn Trực mất năm 1473, đúng 


vào lúc tài năng đang ở độ chín muổi. 


56 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN NGHIÊU TƯ” 


Nguyễn Nghiêu Tư tự Quân Trù, hiệu Tùng 
Khê, người xã Phù Lương, huyện Võ Giàng, phủ Từ 
Sơn, trấn Kinh Bắc (nay là thôn Phù Lương, xã Phù 
Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). 

Ông đỗ Trạng nguyên khoa Mậu Thìn (1448), đời 
vua Lê Nhân Tông. 

Làm quan đến chức Thượng thư chưởng lục bộ. 

Hiện tác phẩm của ông còn lại hai bài thơ chữ 


Hán chép trong "Toàn Việt thi lục "1. 
GIAI THOẠI 
VỀ TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN NGHIÊU TƯ 


1. Lớn lên con sẽ làm Trạng 


Tương truyền, cha của Nguyễn Nghiêu Tư làm 





* Chưa rõ năm sinh, năm mất của Trạng nguyên Nguyễn 
Nghiêu Tư. 

1. Toàn Việt thi lục: Bộ hợp tuyển thơ chữ Hán do nhà 
bác học Lê Quý Đôn biên soạn. 


57 


htfps://tieulun.hopto.org 


nghề thịt lợn, cậu lại đẻ vào tháng Hợi, năm Hợi nên 
được đặt tên là Trư. 

Cậu bé Trư bản tính thông minh, nhanh nhẹn. 
Thuở nhỏ, có lần cùng bố đi bắt lợn, dọc đường, gặp 
kiệu một ông Nghè vinh quy bái tổ, cậu hỏi: 

- Kiệu của ai mà đẹp thế hả cha? 

Người cha đáp: 

- Kiệu quan Trạng đấy con ạI 

Trư nói: 

- Thế thì lớn lên con cũng làm quan Trạng. 

Từ đó, mỗi lần đi chơi, cậu lại nói với lũ trẻ 
trong xóm: 

- Tớ là quan Trạng! 

Một hôm, có người khách đến chơi, nghe được 
câu nói của cậu bé, liền độp một câu: 

- Là Trạng dở hay Trạng nguyên? 

Cậu đáp ngay: 

- Tưởng khách lạ hóa khách quen! 

Câu ứng khẩu của cậu bé tự nhiên hóa thành vế 
đối chỉnh, khá hay. 

Cạnh làng Phù Lương là làng Yên Đình, đây là 
đất học, có cụ đổ sang chơi ra cho Trư vế đối, đố Trư 
đối lại: 

- Lợn cấn ăn cám lối. 

Lợn cấn tức lợn nái, ý nói lợn nái ăn nhiều cám. 
Nhưng Cấn và Tốn cũng là hai quẻ trong bát quái. 
Chỉ trong chớp mắt, Trư đối ngay: 

- Chó khôn chớ cắn càn. 


58 


htfps://tieulun.hopto.org 


Câu đối xấc xược làm cụ đồ rất tức giận, song vế 
đối chỉnh quá. Ý câu đối nói, chó khôn đừng cắn 
bậy, mà Khôn và Càn lại là hai quẻ lớn nhất trong 
bát quái chỉ trời và đất. 

Tuy giận nhưng thầy đổ cũng rất mừng vì thấy 
quê mình có một cậu bé quá thông minh, thầy đổ 
khuyên bố mẹ cậu nên cho cậu đi học và chính thầy 
đồ là người đầu tiên dạy dỗ cậu. 

Nguyễn Nghiêu Trư học rất giỏi, học một biết 
mười, lễ phép chuyên cần. Nhiều bạn học lớn hơn 
cậu vài tuổi vẫn học kém cậu. Bạn bè ai cũng mến 
yêu cậu. Những ngày mưa trơn, họ còn cõng cậu 
qua chỗ lội. 

Khi ở nhà lúc nào cậu cũng chăm lo đèn sách, 
khi ra ao rửa bèo, ra vườn hái rau, tay vẫn cầm cái 
que nhọn vạch xuống đất hoặc vào lá chuối, lá khoai 
những chữ khó nhớ. 

Đến lúc học được khá nhiều kiến thức của thầy 
đồ làng, Trư được gửi ra theo học Tiến sĩ Vũ Mộng 
Nguyên! ở thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn, huyện 


Tiên Du. 


2. Vinh quy bái tổ 


Năm Mậu Thìn đời vua Lê Nhân Tông, Nguyễn 
Nghiêu Trư thi đỗ Trạng nguyên. 





1. Vũ Mộng Nguyên: Hiệu là Vị Khê và Lạn Kha, đỗ tiến 
sĩ năm 1400. 


59 


htfps://tieulun.hopto.org 


Tương truyền, trước ngày yết bảng thi Đình, vua 
nằm mộng thấy có thần nhân đến báo mộng rằng 
khoa này lợn trúng Trạng nguyên. Đến lúc treo 
bảng, tên người trúng là Trư. Lúc vào yết kiến vua 
hỏi nguyên đo, Nghiêu Trư tâu rằng: 

- Muôn tâu bệ hạ, vì thần sinh vào tháng Hợi, 
năm Hợi nên cha mẹ mới đặt tên là Trư ạI 

Nghe tâu, vua gật gù: 

- Quả thật ứng với giấc mộng của ta. 

Nói rồi vua ban thưởng, xong lại đổi tên cho 
Trạng là Nguyễn Nghiêu Tư. Phong cho chức Hàn 
lâm trực học sĩ, sau chuyển sang làm Án phủ sứ 
Tân Hưng. 

Còn dân gian khi xem yết bảng về, vẫn truyển 
nhau rằng “Long đẩu lợn - Nguyễn Nghiêu Trư” 
(Tức: Lợn đầu rổng, Nguyễn Nghiêu Tru) chỉ việc 
Nghiêu Trư đỗ Trạng. 

Khi vinh quy bái tổ, nhân dân làm nghè ở chợ 
Phù Lương để đón ông. Đến thời kháng chiến 
chống Pháp, nghè vẫn còn, nhân dân vẫn gọi là 


Nghè quan trạng. 


3. Văn võ toàn tài 


Dương Thái sư có một người con gái đến tuổi kén 
chồng, nhân năm ấy Nghiêu Tư đỗ Trạng, thấy chàng 
mặt mũi khôi ngô, tuấn tú, Thái sư rất ưng ý, muốn 
đem con gái gả cho. Nhưng Nghiêu Tư lấy cớ khước 
từ vì chàng đã có ước hẹn với nàng Phan Khanh, con 


60 


htfps://tieulun.hopto.org 


gái của Bùi Tướng công - người mà từ lâu Dương 
Thái sư đã có hiểm khích nhưng chưa có dịp báo 
thù. Nhân việc này Thái sư càng vì thế mà đem lòng 
thù ghét hơn. 

Rồi thời cơ đến, nhân ở hai xứ Nghệ An, Thanh 
Hóa có giặc nổi lên. Dương Thái sư nghĩ cách báo 
thù, bèn họp với triểu thần, tâu lên vua rằng: 

- Nghệ An, Thanh Hóa là hai xứ hiểm yếu. Duy 
có Bùi Tướng công là võ tướng am hiểu việc quân, 
lại thêm Trạng nguyên Nguyễn Nghiêu Tư văn võ 
toàn tài. Có hai người ấy đi dẹp loạn thì triểu đình 
mới an lòng. 

Vua nghe xong, thuận lòng chuẩn tấu, lập tức 
giáng chỉ sai Bùi Tướng công và Trạng cầm quân 
vào Thanh Hóa - Nghệ An diệt giặc. 

Nhờ sự dũng cảm cộng với việc phủ dụ dân 
chúng một cách nhân từ, khôn khéo, Bùi Tướng 
công và Trạng đã đem lại bình yên cho dân hai xứ 
Thanh Hóa - Nghệ An. 


4. Đi sứ 
Năm Canh Thìn (1460), Nguyễn Nghiêu Tư 
được cử làm Chánh sứ sang nhà Minh. Lần đi sứ 
này là để cầu phong vương cho vua Lê Nghi Dân. 
Khi đoàn sứ thần tới cửa ải Nam Quan, đợi mãi 
mà không thấy viên quan coi cửa ải mở cửa. Thì ra, 


nhà Minh cậy mình nước lớn không chịu đón tiếp 
61 


htfps://tieulun.hopto.org 


sứ thần nước Nam mà chỉ treo lên cánh cửa một chữ 
thập to tướng. 

Cả phái đoàn ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu ra 
sao, duy có Trạng Nghiêu Tư ung dung nói: 

- Ý các người coi nhà Minh là “Tung hoành vũ 
trụ”, thì nước Nam ta sẽ “Bao quát càn khôn”. 

Nói rổi Trạng Nghiêu Tư sai người bện một 
vòng tròn lớn bằng lụa rồi mắc lên đầu chữ thập. Cả 
chữ thập lọt trong vòng tròn ấy. 

Viên quan coi ải thầm khiếp phục, vội vã mở cửa 
ải, nghênh đón đoàn sứ giả. 

Đến Yên Kinh, Trạng Nghiêu Tư vào yết kiến 
vua Minh. Vua Minh hỏi về việc Lê Nghi Dân giết 
em để giành ngôi, tỏ ý không bằng lòng: 

- Vua nước Nam sao lại dám giết em để giành 
ngôi, thế là trái với đạo. 

Trạng Nghiêu Tư đáp lại ngay: 

- Ngày xưa Đường Thái Tông giết anh là Kiên 
Thành, em là Nguyên Cát. Việc ấy vẫn còn ghi lại 
trong sử sách của thiên triểu, thì việc nước thần 
không có gì lạ cả. 

Thấy lý lẽ của Trạng Nghiêu Tư sắc sảo như vậy, 
không bắt bẻ vào đâu được, nhà Minh đành nhận 
phong vương. 

Vua Minh muốn thử tài sứ giả, mới sai làm một 
phòng thật đẹp, thật lộng lẫy. Ở giữa treo hai chữ 
Kính thiên, bên dưới bày đôi sập thất bảo rất cao, 
xung quanh bày biện đồ vật sang trọng như chỗ 


62 


htfps://tieulun.hopto.org 


giường ngủ của vua, rồi mời Trạng đến xem có dám 
ngồi đó không. 

Quân lính đưa Trạng Nghiêu Tư cùng với phó 
sứ đi dạo thăm một vòng quanh cung điện rồi mới 
mời hai người vào dự yến tiệc ở trong căn phòng đã 
bày biện sẵn. 

Bước vào phòng, Trạng Nghiêu Tư đưa mắt 
ngắm một lượt rồi bảo phó sứ cùng ngồi lên sập thất 
bảo. Thấy vậy, viên quan nhà Minh đi cùng vội nói: 

- Không được! Không được! Cớ sao sứ thần lại 
ngược ngạo, vô lễ đến thế. Hãy nhìn lên trên xem 
đây là chỗ nào? 

Trạng Nghiêu Tư bình thản thưa: 

- Thưa ngài, ngài lấy cớ gì mà bảo chúng tôi ngạo 
ngược vô lễ? Biển đề hai chữ Kính thiên, mà chữ Thiên 
là trời, chữ Thiên tách ra là hai chữ nhị nhân. Nhị nhân 
tức là hai người. Vậy cứ theo cách chiết tự ây, Kính 
thiên tức là kính hai người. Bản quốc đã hậu đãi như 
vậy, chúng tôi phải băn khoăn gì nữal 

Viên quan nhà Minh không nói được câu gì, mặt 
đỏ bừng lên. Trạng Nghiêu Tư lại ung dung nói tiếp: 

- Cổ nhân đã nói: “Đãi người phương xa cốt lấy 
bụng thực”. Tôi lại nghe Thánh triểu lấy lòng thành 
tín đãi người ngoại quốc. Thế mà sứ giả từ xa tới, 
Minh triểu lại đem bụng trí thuật làm oai. Tôi sợ 
người ta nghe tiếng, dẫu có lòng thực hướng mộ, 
cũng sinh nghi mà không tới nữa. 

Viên quan nhà Minh thấy Trạng Nghiêu Tư nói 
Vậy, vội vàng nói: 


63 


htfps://tieulun.hopto.org 


- Ngài quả thật thông minh xưa nay hiếm có. 

Trong thời gian ở Trung Quốc, ông lập được 
nhiều công lớn, nhất là việc dạy hoàng tử học, được 
vua Minh rất đỗi quý phục, phong là Lưỡng quốc 
Trạng nguyên. 

Khi về nước, ông được thăng chức Thượng thư, 
Chưởng Hàn lâm viện. 


Truyện kể về Trạng Nghiêu Tư (hay còn gọi là 
Trạng Lợn), sử sách ghi chép không nhiều nhưng 
được truyền miệng nhiều trong dân gian, nghe 
chuyện ai ai cũng phải thán phục trí thông minh hiếu 
học, ham hiểu biết, tài ứng đối linh hoạt của ông. Giai 
thoại lưu truyền trong dân gian về Trạng Lợn!. 

Tương truyển, hai nước giao hảo, qua lại lẫn 
nhau, vua nhà Minh phái sứ thần sang thăm. Tới nơi, 
sứ nhà Minh muốn đọ trí cao thấp bèn xin với vua Lê 
cho mở hội đánh cờ. Vua Lê lấy làm lo ngại, bèn cho 
vời Trạng đên để hỏi mẹo. Trạng Lợn thưa: 

- Cứ phúc thư nhận lời, định ngày hội đấu, hạ 
thần xin dâng người cao cờ. Người ấy họ Nguyễn, 
hiện đang giữ chức Thị lang. 





1. Xem Trần Hồng Đức (Biên soạn): Các øj Trạng 
nguyên, Bảng nhấn, Thám hoa qua các triều đại phong kiến 
Việt Nam, Sẩäd. 


64 


htfps://tieulun.hopto.org 


- Thế Trạng làm mẹo gì? 

- Muôn tâu, bệ hạ cứ yên lòng! 

Đến ngày hội đấu cò, Trạng xin đem bàn cờ để 
trong sân rổng, để vua Lê đọ trí với sứ nhà Minh và 
ghé tai vua: Cứ thế, cứ thế. Rồi đem lọng dùi thủng 
một lỗ, sai quan Thị lang đứng che lọng cho vua. Đến 
lúc thi đấu, Thị lang xoay lọng, bóng nắng chiếu vào 
chỗ nào thì vua nhấc quân đi vào chỗ đấy. Quả nhiên 
sứ nhà Minh bị chiếu dồn, không nước gỡ phải bó 
tay, chịu thua. Vua Lê mừng lắm, gia phong cho Thị 
lang là Trạng Cò, khen Trạng Lợn là “Tiểu Vũ Hầu”! 
và trọng thưởng. 

Thua keo này bày keo khác, sứ nhà Minh bèn 
nghĩ mẹo, cho bào nhẫn cây gỗ, gốc ngọn bằng 
nhau, rổi cho sơn đen toàn thân cây, để ba chữ trắng 
vào cây gỗ rằng: “Hổ bất thực”. Hỏi quần thần không 
ai đoán được, hỏi Trạng, Trạng ứng đối tức thì: 

- Hồ bất thực là “cáo chẳng ăn”. Cáo chẳng ăn 
thời cáo đói. Cáo đói thời cáo gầy. Cáo gầy là cây 
gạo. Không tin bổ cây gỗ ra mà xem. 

Bổ ra, quả gỗ gạo thực. Thấy thế sứ nhà Minh 
mồ hồi tuôn ra như tắm mà than rằng: 

- Người nước Nam tài giỏi như vậy, còn lấy trí 


thuật mà đấu thế nào được! 





1. Vũ Hầu tức Gia Cát Lượng (Khổng Minh) - một 
người lừng danh giỏi mưu trí, ý vua Lê khen Trạng Lợn 
như một Gia Cát Lượng thứ hai. 


65 


htfps://tieulun.hopto.org 


Một lần, Trung Quốc hạn hán kéo dài, nhân có 
Trạng Lợn sang thăm, vua Minh mời Trạng cầu đảo 
để thử tài. Trạng Lợn nhận lời, yêu cầu dựng đàn uy 
nghi để ông cầu đảo. Mục đích là để kéo đài thời 
gian. Khi thấy cỏ gà lang, Trạng bèn lên đàn làm lễ. 
Ông khấn theo cách nói lái: Hường binh, hòa bình, 
tam tỉnh, kẹo tỉnh, bát tĩnh, linh tỉnh tỉnh... 

Vua Minh nghe thấy khiếp đảm, bái phục Trạng 
uyên thâm, tỏ tường thiên văn, thuộc hết ngôi thứ 
các vị tỉnh tú trên trời. Khóa lễ vừa xong, lập tức 
mưa như trút nước, khiến vua quan nhà Minh đã 
phục lại càng phục hơn. 

Trạng Lợn - Nguyễn Nghiêu Tư được vua Lê 
Nhân Tông ngợi khen: “Người như thế thực là ông 
Mạc Đĩnh Chi của trẫm”. Đến khi Nguyễn Nghiêu Tư 
về trí sĩ, vua thấy ông có nhiều công lớn với xã tắc, bèn 
gia phong là “Thượng quốc công trí sĩ” và vợ quan 
Trạng được phong là “Nhất phẩm phu nhân”. 

Đình nguyên, Trạng nguyên Nguyễn Nghiêu 
Tư, mà dân gian quen gọi với hai tiếng thân thương 
là Trạng Lợn - một người nổi tiếng hiếu học, ham 
hiểu biết, ứng đối thông minh, thể hiện lòng tự tôn 
dân tộc, tính cách ngạch trực, in đậm truyển thống 
văn hiến đất Kinh Bắc và cốt cách Việt Nam. 


ó6 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN LƯƠNG THẾ VINH 
(1441-1496) 


Lương Thế Vinh tự Cảnh Nghị, hiệu Thụy Hiên. Ông 
quê làng Cao Hương, huyện Thiên Bản (nay thuộc huyện 
Vụ Bản, Nam Định). 

Ông đỗ Trạng nguyên khoa Quý Mùi niên hiệu 
Quang Thuận thứ 4 (1463), đời oua Lê Thánh Tông. 
Sau khi thi đỗ, ông ra làm quan, trải các chức Hàn lâm 
oiện Thị siñng Chưởng uiện sự, Nhập thị kinh diên, Tri 
sùng 0oăn quán. Các uăn thư, từ lệnh bang giao 0uới nhà 
Minh đều do ông soạn thảo. Khi mất, ông được phong 
Phúc thần tại quê nhà. 


GIAI THOẠI 
VỀ TRẠNG NGUYÊN LƯƠNG THẾ VINH 


Thuở nhỏ, Lương Thế Vinh thông minh khác 
người, dân quanh vùng đều biết tiếng cậu bé Vinh, 
vừa học giỏi, lại vừa láu linh, đối đáp với người lớn 
đâu ra đấy. Và Thần đồng là cái tên mọi người đặt 
cho cậu bẻ. 

Lương Thế Vinh tính vốn ham chơi, đá bóng, 


67 


htfps://tieulun.hopto.org 


thả điều, tắm ao, tắm rộc đều là những trò mà cậu 
yêu thích. Có lần, cậu mang một trái bưởi ra chỗ 
thả trâu, làm bóng để cùng chơi với các bạn. Bọn 
trẻ đang hăng say đá thì quả bưởi lăn xuống một 
cái hỗ, cái hố vừa sâu, vừa hẹp, không làm sao 
xuống được, cũng không thò tay vớt lên được. Bọn 
trẻ bắt đầu nản chí, xịu mặt xuống, tưởng thế là 
mất đổ chơi. Lúc ấy, Lương Thế Vinh ngẫm nghĩ 
một lát, rổi hớn hở rủ bạn đi mượn vài chiếc gầu 
giai đi múc nước đổ xuống hố. Bọn trẻ không hiểu 
Vinh làm thế để làm gì. Nhưng lát sau, thấy nước 
dâng lên đến miệng hố, quả bưởi cũng theo đó nổi 
lên bập bểnh, bọn trẻ mới ổ lên sửng sốt phục tài 
của Lương Thế Vinh. 

Từ đó, tụi trẻ trong làng cứ gặp nhau là lại thì 
thào kể cho nhau nghe rằng Lương Thế Vinh là thần 
đấy, là thần thì mới có câu thần chú hay đến thế, có 
thể gọi những vật vô tri vô giác (như quả bưởi) từ xa 
lại với mình. Lương Thế Vinh nghe thế chỉ tửm tỉm 
cười, vì có một bí mật mà chỉ mình cậu mới biết. Số 
là, lúc Lương Thế Vinh trèo lên cây bưởi cạnh bờ ao 
để hái bưởi, cậu sảy tay làm rơi quả bưởi xuống nước 
tưởng mất. Nhưng khi nhìn thấy bưởi nổi lên trên 
mặt ao, Vinh lây cành tre khểu vào và đem ra bãi 
chơi. Lúc quả bưởi lăn xuống hố, cậu đã chợt nhớ lại 
và nghĩ cách lấy nước đổ xuống cho bưởi nổi lên. 
Trong đầu cậu, lúc nào cũng ăm ắp những bài đồng 


đao dân đã, nên khi chờ bưởi, cậu lấm nhẩm đọc: 


68 


htfps://tieulun.hopto.org 


Bưởi ơi bưởi 
Nehe tao gợi 
Lên đi nào 
Đừng quên lối 
Đừng bỏ tao 
Bưởi ơi bưởi... 

.. Năm 1463, Lương Thế Vinh đậu Trạng nguyên 
dưới triểu vua Lê Thánh Tông. Vua Lê Thánh Tông 
vốn nổi tiếng là vị vua hay chữ, trọng hiển tài, thấy 
Trạng nguyên Lương Thế Vinh kiến thức uyên bác 
như vậy thì rất yêu mến, thường giữ ở bên mình, 
giao cho ông trọng trách thi từ, quan hệ bang giao 
với nhà Minh. Những văn thư ngoại giao này đểu 
được nhà Minh hết lời khen ngợi. 

Trạng nguyên Lương Thế Vinh là một tài năng 
lỗi lạc, ông không chỉ chú tâm vào văn thơ và sách 
vở thánh hiển, mà ông còn quan tâm đến nhiều lĩnh 
vực khoa học khác nhau, đặc biệt là toán học. Sinh 
ra ở nông thôn, nên Trạng nguyên Lương Thế Vinh 
rất gần gũi với người nông dân một nắng, hai 
sương, đổ bát mồ hôi lấy bát cơm ăn. Ông thấu hiểu 
nỗi vất vả ấy và thấy rằng đo đạc ruộng đất sao cho 
chính xác là điều có lợi cho nhân dân. Ông lấy dây 
rừng làm thước, đo vẽ các thửa ruộng rổi lại cặm cụi 
ghi chép tính toán. Ông đã tìm ra các quy tắc tính 
toán và viết ra cuốn Đại thành toán pháp, trình bày 
cách tính điện tích của các hình phẳng, phép cửu 
chương, bình phương, khai phương, phân số... 


69 


htfps://tieulun.hopto.org 


Trong mỗi phương pháp tính ông đều làm một bài 
thơ Nôm để tóm tắt từng công thức cho mọi người 
dễ nhớ. Ông mở đầu cuốn sách bằng bốn câu thơ 
khuyên mọi người học toán: 

“Trước thời biết cách thương lường 

Tính toán bình phân ở cửu chương 

Thông hay mọi nhẽ điều uinh hiển 

Học lấu cho tỉnh giúp thánh 0wơns”. 

Dân chúng yêu mến ông, thường gọi ông bằng 
cái tên nôm na là Trạng Lường (nghĩa là ông trạng về 
đo đạc). Bằng sự sáng tạo và tài năng của mình, ông 
cũng chính là người chế tác ra bàn tính gẩy cho người 
Việt. Ban đầu, mới chỉ làm bằng đất, sau tiến lên một 
bước làm bằng gỗ, bằng trúc, sơn nhiều màu sắc khác 
nhau, vừa đẹp vừa dễ tính, từ người bình dân đến 
thành thị, ai cũng dùng được. 

Tài năng như thế, nên tiếng tăm của ông bay ra 
ngoài biên giới trời Nam. Tuy nhiên, ngày xưa, vua 
quan nhà Minh thường cậy thế nước lớn, coi thường 
nước ta, gọi dân ta là man di, mọi rợ. Nhưng một 
lần, sứ nhà Minh sang nước ta, Trạng nguyên 
Lương Thế Vinh được vua Lê Thánh Tông sai ra tiếp 
sứ, ông đã làm cho chúng một phen “bạt vía kinh 
hồn“ mà không dám coi thường nước ta nữa. 

Sứ nhà Minh tên là Chu Hy, đã nghe tiếng Trạng 
nguyên Lương Thế Vinh không những nổi tiếng về 
văn chương, âm nhạc mà còn tỉnh thông về toán 


học, bèn hỏi: 


Z0 


htfps://tieulun.hopto.org 


- Có phải ông là người làm ra sách Đại thành toán 
pháp, định thước đo ruộng đất, chế ra bàn tính của 
nước Nam đó không? 

Trạng nguyên Lương Thế Vinh đáp: 

- Không sai! Người đó chính là tôi. 

Nhân có con voi đang kéo gỗ bên sông, Chu 
Hy bảo: 

- Trạng thử cân xem con voi kia nặng bao nhiêu! 

- Xin vâng! 

Dút lời, Trạng nguyên Lương Thế Vinh xăm xăm 
cẩm cân đi cân voi. 

Sứ Tàu cười nói: 

- Tôi xem chiếc cân của ông hơi nhỏ so với con 
voi đấy! 

- Thì chia nhỏ con voi ra - Lương Thế Vinh thản 
nhiên trả lời! 

Chu Hy lại châm chọc: 

- Ông định mổ thịt voi à? Để phần tôi một 
miếng nhé! 

Trạng nguyên Lương Thế Vinh tỉnh khô không 
đáp. Đến bến sông, Trạng chỉ chiếc thuyền bỏ 
không, sai lính đắt voi xuống. Thuyền đang nổi, 
do voi nặng nên đầm sâu xuống. Trạng nguyên 
Lương Thế Vinh cho lính lội xuống đánh dấu mép 
nước trên mạn thuyền, rổi dắt voi lên. Kế đó, 
Trạng ra lệnh cho đổ đá hộc xuống thuyền, cho 
đến khi thuyển đầm xuống tới đúng dấu cũ thì 
ngưng đổ đá. 


Z1 


htfps://tieulun.hopto.org 


Thế rồi Trạng bắc cân lên cân đá. Rổi nói với sứ 
thần nhà Minh: 

- Ông ra mà xem số cân nặng của voi! 

Sứ thần trông thấy cả sợ, nhưng bể ngoài vẫn tỏ 
ra bình tĩnh. Khi xong việc, Chu Hy nói: 

- Ông thật là giỏi! Tiếng đổn quả không ngoa. 
Ông đã cân được voi to, vậy ông có thể đo được tờ 
giấy này dày bao nhiêu không? 

Sứ nói rổi xé một tờ giấy bản rất mỏng từ một 
cuốn sách dầy đưa cho Lương Thế Vinh. Sứ lại đưa 
luôn một chiếc thước. 

Giấy thì mỏng mà li chia ở thước lại quá to, 
Trạng nghĩ giây lát rổi nói: 

- Ngài cho tôi mượn cuốn sách! 

Sứ đưa ngay sách cho Trạng nguyên Lương Thế 
Vinh, mỉm cười vẻ đắc thắng. Trạng Lương Thế Vinh 
lấy thước đo cuốn sách, nhẩm tính một lát rồi nói bể 
dày tờ giẫy. 

Kết quả rất khớp với con số đã viết sẵn ở nhà. 
Nhưng sứ chưa tin tài Trạng Lương Thế Vinh, cho là 
ông đoán mò. Khi nghe ông nói việc đo này rất đễ, 
chỉ cần đo bể dày cả cuốn sách rổi chia đều cho số tờ 
giấy là ra ngay kết quả thì sứ ngửa mặt lên trời than: 
“Danh đổn quả không sai. Nước Nam thật có lắm 
người tài!”, 

Trạng nguyên Lương Thế Vinh quả là kỳ tài, ông 
nghĩ ra cách giải toán hóc búa ngay trong những 
tình huống bất ngờ, cần ứng đối nhanh. Gặp vật to 


⁄2 


htfps://tieulun.hopto.org 


thì ông chia nhỏ, gặp vật nhỏ thì ông gộp lại. Phải 
chăng, sáng kiến của Trạng Lương Thế Vinh là mầm 
mống của phép tính vi phân (chia nhỏ) và tích phân 
(gộp lại) mà ngày nay là những phép tính không thể 
thiếu được trong toán học hiện đại. 

Ngoài tính thông minh, hoạt bát, Trạng Lương 
Thế Vinh còn là người có tiết tháo, không ham công 
danh phú quý mà thích cuộc sống điền viên, bình dị. 
Khi còn làm quan, tính tình ông thắng thắn, cương 
trực, gặp việc không phải là phản đối ngay. Tính 
ông tuy cứng rắn mà lại hay khôi hài. Đến giờ vẫn 
còn lưu truyền lại nhiều giai thoại lý thú về mỗi 
quan hệ giữa ông với vua Lê Thánh Tông. 

Vua Lê Thánh Tông biết rõ hổi nhỏ, Trạng Lương 
Thế Vinh nổi tiếng nghịch ngợm, hay tắm ao, hồ nên 
bơi lội rất giỏi. Một hôm, đi chơi thuyền có Trạng 
Lương Thế Vinh và các quan theo hầu, vua liền giả 
vờ say rượu đẩy ông rơi tùm xuống sông, rồi lệnh 
cho quân tiếp tục chèo thuyền đi. 

Không ngờ, Trạng Lương Thế Vinh rơi xuống 
liển lặn một hơi đi thật xa, đến một chỗ vắng lên 
bờ ngổi núp vào một bụi rậm không ai trông thấy. 
Vua Lê Thánh Tông chờ mãi không thấy Lương 
Thế Vinh trổi đầu lên, bấy giờ mới hoảng hổn, vội 
cho quân lính nhảy xuống tìm vớt, nhưng tìm mãi 
cũng chẳng thấy đâu. Vua hết sức ân hận vì lối 
chơi đùa quá quắt của mình, chỉ muốn khóc, thì tự 
nhiên thấy Lương Thế Vinh từ dưới nước ngóc 


73 


htfps://tieulun.hopto.org 


đầu lên lắc đầu cười ngất. Khi lên thuyền rồi, 
Lương Thế Vinh vẫn còn cười. Vua Lê Thánh 
Tông ngạc nhiên hỏi mãi, cuối cùng Lương Thế 
Vinh mới tâu: 

- Thần ở dưới nước lâu là vì gặp phải một vụ 
việc rất kỳ lạ và thú vị. Thần gặp cụ Khuất Nguyên, cụ 
hỏi thần xuống làm gì? Thần nói dõi là thần chán 
đời muốn chết. Nghe qua cụ Khuất Nguyên tròn xoe 
mắt, mắng thần: “Ngươi điên rồi! Ta gặp Sở Hoài 
Vương và Khoảnh Tương Vương hôn quân vô đạo, 
mới phải bỏ nước bỏ dân trẫm mình ở sông Mịch 
La. Chứ ngươi gặp được bậc thánh quân minh đế, 
còn định vớ vấn cái gì?“. Thế rổi cụ đá thần một cái, 
thần mới về tới đây! 

Vua Lê Thánh Tông nghe xong, biết là Lương 
Thế Vinh nịnh khéo mình, nhưng cũng rất hài 
lòng, thưởng cho Trạng Lương Thế Vinh thật nhiều 
vàng lụa. 

Lần khác, vua đi kinh lý vùng Sơn Nam Hạ, ghé 
thăm làng Cao Hương - quê của Trạng Lương Thế 
Vinh - lúc bấy giờ cũng đang theo hầu vua. Vua là 
người mộ đạo, lại thấy phong cảnh chùa làng đẹp, 
bèn đến thăm. Khi ấy sư cụ đương bận tụng kinh 
bỗng đánh rơi chiếc quạt xuống đất. Vẫn tiếp tục 
tụng, sư cụ lấy tay ra hiệu cho chú tiểu cúi xuống 
nhặt, nhưng một vị quan tùy tùng của vua Lê Thánh 
Tông đã nhanh tay nhặt đưa cho sư ông. Vua Lê 


Thánh Tông trông thấy vậy, liền nghĩ ra một vế câu 


Z4 


htfps://tieulun.hopto.org 


đối, rồi trong bữa tiệc hôm đó thách các quan đối. Vế 
ấy như sau: 

Đường thượng tụng kinh, sự sử sứ... 

Nghĩa là: Trên bục đọc kinh, sư khiến sứ (nhà sư 
sai khiến được quan). 

Câu này oái oăm ở ba chữ sự sử sứ. Các quan 
đều chịu chẳng ai nghĩ ra câu gì. 

Trạng nguyên Lương Thế Vinh cứ để cho họ suy 
nghĩ chán chê. Ông ung dung ngồi uống rượu chẳng 
nói năng gì. Vua Lê Thánh Tông quay lại bảo đích 
danh ông phải đối, với hy vọng đưa ông đến chỗ 
chịu bí. Nhưng ông chỉ cười trừ. 

Một lúc, ông cho lính hầu chạy ngay về nhà mời 
vợ đến. Bà trạng đến, ông lấy cớ quá say, xin phép 
vua cho vợ dìu mình vể. 

Thấy Vinh là một tay tài ứng đối mà hôm nay 
cũng đành phải đánh bài chuổn, nhà vua lấy làm 
đắc ý lắm, liền giục: “Thế nào? Đối được hay không 
thì nói đã rồi hẵng về chứ?”. 

Vinh gãi đầu gãi tai rồi chắp tay ngập ngừng: 

- Dạ... muôn tâu. Thần... đối rồi đấy chứ ạ! 

Vua và các quan lấy làm lạ bảo Trạng Lương Thế 
Vinh thử đọc xem, Vinh cứ một mực: “Đối rồi đấy 
chứ ạ!” hoài. Sau nhà vua gạn mãi, Vĩnh mới chỉ tay 
vào người vợ đang dìu mình mà đọc rằng: 

Đình tiển túy tửu, phụ phù phu. 

Nghĩa là: 


5 


htfps://tieulun.hopto.org 


Trước sân say rượu, vợ dìu chồng. 


Nhà vua cười và thưởng cho rất hậu. 


* 
* * 

Vì tài năng lỗi lạc và những đức tính đáng quý 
ấy mà khi Trạng nguyên Lương Thế Vinh mất, vua 
Lê Thánh Tông thương tiếc lắm, khóc ông bằng bài 
thơ Nôm tất hay: 

Chiếu thượng th để xuống đêm qua 
Gióng khách chương đài kiếp tại nhà 
Cẩm tú mất hàng uề động ngọc 
Thánh hiển ba chén ướt hổn hoa. 
Khí thiên đã lại thu sơn nhạc 

Danh lạ còn truyền để quốc gia 
Khuất ngón tay than tài cái thế 

Lất ai làm Trạng nước Nam tal. 


⁄6 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN VŨ KIỆT 
(1453 - ?) 


Vũ Kiệt người xã Yên Việt, phủ Thuận Thành, 
trấn Kinh Bắc (nay là thôn Cửu Yên, xã Ngũ Thái, 
huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). 

Ông đỗ Trạng nguyên khoa Nhâm Thìn, niên 
hiệu Hồng Đức thứ 3 (1472) đời vua Lê Thánh 
Tông. Sau khi thi đỗ, ông ra làm quan, trải các chức 
Hàn lâm thị thư, Thị lang kiêm Đông các học sĩ. Vũ 
Kiệt được người đời khen là bậc hiển tài. Con cháu 


ông cũng nối tiếp nhiều đời khoa bảng. 
VỀ BÀI VĂN SÁCH THỊ ĐÌNH 


CỦA TRẠNG NGUYÊN VŨ KIỆT! 


Các sĩ tử xưa đỗ cao, trúng cách trong kỳ thi 
Hương rổi thi Hội mới được vào thi Đình. Đây là kỳ 





1. Xem Sở Văn hóa Thông tin Bắc Ninh: Văn hiến Kinh 
Bắc, Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 1997, t.1; Trần 
Hồng Đức (Biên soạn): Các ơj Trạng nguyên, Bảng nhấn, 
Thám hoa qua các triều đại phong kiến Việt Nam, Sảủ. 


7 


htfps://tieulun.hopto.org 


thi đặc biệt để xếp hạng các tiến sĩ theo giáp đệ, tổ 
chức ngay trong sân điện nhà vua vì vậy gọi là thi 
Đình (Đình thí) hay thi Điện (Điện thí). Khác với thi 
Hội và thi Hương, thí sinh phải qua bốn kỳ, thi Đình 
chỉ thi một bài văn sách nên gọi là Đình đối sách uăn 
(Văn sách thi Đình) và gọi tắt là đối sách hay Đình đình 
đối. Bài văn sách thi Đình do vua trực tiếp phê duyệt, 
lấy đỗ và xếp hạng. Để đạt cao trong kỳ thi Đình mà 
cao nhất là Trạng nguyên, sĩ tử cần phải có vốn kiên 
thức và tài năng về Hán học, sử học và văn học (đó 
cũng là điểu kiện để vượt qua hai kỳ thi Hương và 
thi Hội) và phải có sự hiểu biết tình hình của đất 
nước và vận dụng tri thức của mình để lý giải và để 
ra kế sách giải quyết những vấn để của thực tế. Vũ 
Kiệt đã vượt qua kỳ thi Đình đối với bài văn sách dài 
hơn chục nghìn chữ, vượt xa mức quy định tối thiểu 
(là ba nghìn chữ) nhiều lần, tất nhiên trong phạm vi 
thời gian một ngày, lại bị cắt đoạn bằng nhiều nghỉ 
thức, và bị khống chế ở những câu hỏi, bài Đình đối 
sách văn không thể phản ánh đẩy đủ tư tưởng trí tuệ 
của người thi nhưng trong phạm vi một bài văn, Vũ 
Kiệt đã đạt tới đỉnh cao nhất của khoa cử, thể hiện tài 
năng “kinh bang tế thế” của ông. 

Mở đầu bài văn sách Đình đối, Vũ Kiệt đã để cập 
đến những vấn để chung nhưng theo ông đó là cái 
“cốt lõi của việc thịnh trị đất nước”. 

“Thần nghe: Muốn tìm hiểu đường lối trị nước 


cần phải tìm cái cốt yếu của việc trị nước. Muốn 


78 


htfps://tieulun.hopto.org 


tìm cách thức của việc cứu tế cần xem xét nguyên 
nhân của việc cứu tế. Bởi vì việc võ là để uy hiếp kẻ 
địch bên ngoài, ổn định đất nước, nên thánh nhân 
dùng nộ khí để răn đe. Nho thuật để ngợi ca việc 
giáo hóa, điểm tô nền thái bình, nên bậc vua giỏi 
dùng mừng vui để tu đức. Cái tốt, cái xấu không 
phân biệt, tất thiện ác lẫn lộn. Người trung, kẻ tà 
không phân biệt thì người hiển tài chẳng vui khi 
được sử dụng. Phong tục không thuần hậu thì luân 
thường đổ nát, khiến cho nhân dân tâm bất chính, 
mà đạo đời không thuần nhất”. 

Từ phần chung này, bài văn sách của Vũ Kiệt 
đã để cập đến nhiều vấn để lớn của xã hội mà 
đầu bài thi đặt ra. Trong phạm vi bài này, xin đề 
cập đến hai phần có nội dung về giáo dục và về 
quan lại. 

“Trẫm lo cho Nho thuật chưa thịnh đạt nên 
chú trọng việc tuyển chọn học trò vào Quốc Tử 
Giám, để nêu khuôn phép, kính trọng học quan, 
để dựng khuôn mẫu. Sách xưa có câu “Thầy 
nghiêm thì việc học đạo mới được tôn kính”. 
Nhưng hiện tại nho sinh lại cảm thấy xấu hổ khi 
đến học thầy, cốt làm những chuyện họa may, 
hoặc qua tuần qua tháng lại đổi thầy. Một nho 
sinh mà chưa bao giờ biết gò mình trong việc tu 
chỉnh, khi đạt được danh vọng ở triểu đình thì ít 
tuân theo lễ nghĩa. Đạo làm thầy bị bỏ rơi sao mà 


lâu thế, làm thế nào để cứu vãn được...”. 


79 


htfps://tieulun.hopto.org 


Vũ Kiệt trả lời (đối sách): 

“... Thần nghe: Cái học của người xưa nhất thiết 
phải có thầy, người thầy làm nhiệm vụ truyền đạo, 
thụ nghiệp nêu lên những chỗ nhầm lẫn, giải thích 
những điều tổn nghỉ trong sách vở. Các ngành, các 
nghề, ngay cả những nghề vụn vặt cũng không thể 
không có thầy được, huống hồ người theo học đạo 
Nho? Bệ hạ thường lo nghĩ Nho thuật không được 
xem trọng, thì giáo hóa không được sáng sủa, nhân 
tài không phát triển, không lấy gì làm chỗ dựa cho 
cương thường, dẫn dắt theo nguyên khí của quốc 
gia... Ngoài ra còn kính trọng học quan và việc nêu 
khuôn mẫu của người thầy lại càng trọng hơn. 

Là kẻ sĩ phải thấy rằng mình được vinh hạnh, 
càng chăm lo việc thực học. Trong lúc chưa thành 
đạt thì sống theo đạo lý thông thường để chờ thời 
gặp mệnh. Không để mất phẩm chất riêng của 
mình. Lúc đã được tin dùng thì phải giữ đúng danh 
vị và làm việc thực sự, không thể để mất cái điều mà 
mình hằng mong muốn, như thế mới có thể được”. 

“.. Không thể không có những con người ngồi 
đúng chỗ, dung mạo đoan trang, sáng rõ nghĩa lý 
sách vở, tu chỉnh nết na...”. 

“.. Tất cả đều bởi cái đạo làm thầy được đứng 
vững nên người tốt được nhìn ra“. 

Vũ Kiệt cũng nêu những tổn tại của giáo dục 


lúc bấy giờ cả phía thầy dạy và học: Nhưng cũng 


80 


htfps://tieulun.hopto.org 


có khá nhiều người làm thầy, tư chất kém cỏi, văn 
vẻ vụng về. Cái mà người học trò cần có là sự 
uyên bác, nhưng người thầy lại có kẻ nông xoàng, 
tài cán thô thiển. Đạo làm thầy không vững vàng 
như thế thì còn lạ gì khi thấy sĩ tử xấu hổ trong 
việc đi học? 

“... Hiện tại việc học của nho sĩ hẳn đều như 
việc học của cổ nhân chứ? Sự trình bày của họ 
chẳng qua là sự rườm rà theo cách cắt gọt vẽ vời, 
sách vở chứa đầy trên án nhưng phần nhiều là 
hình trạng của gió mây...”. 

“.. Tâm thuật đã mất trước khi ra làm quan rổi, 
thì sau khi ra làm quan còn tìm sao được cái tiết 
tháo và phong độ của họ... ”. 

“.,. Cái thói quen bị kẻ sĩ buông trôi theo dòng tệ 
tục như thế thì còn gì khi họ đạt được danh vị ở 
triểu đình nên ít người thuận theo lễ nghĩa...”. 

Vũ Kiệt cũng vạch ra hướng để khắc phục 
những tổn tại ấy: 

“Thần mong bệ hạ: Đạo làm thầy phải được 
tuyển chọn kỹ càng. Việc nuôi dạy sĩ tử phải được 
nghiêm nghị đúng hướng”. 

“Tìm nhân tài trước hết phải chú ý đến mặt đức 
hạnh, phế truất kẻ phù hoa...”. 

“Nếu như dùng lời gian dối để trau chuốt thì 
dứt khoát không dùng. Người dám nói thẳng... thì 
có thể thu nhận...”. 


“Khoa mục tuy có thể trọng dụng, nhưng dựa 


81 


htfps://tieulun.hopto.org 


vào cái danh tiến sĩ mà phụ họa theo kẻ xấu, nhiều 
mánh lới như bè lũ Tô Nguyên thì bỏ hẳn”. 

“Nho thuật tuy có dùng, nhưng tự phụ cho rằng 
mình đã đọc hết sách vở, dùng văn học để đưa nước 
đến chỗ sai lầm như bọn Vương An Thạch thì trừ 
đuổi không thể gần gũi họ được... ”. 

Về việc chống quan lại tham nhũng, sách vấn 
của nhà vua hỏi: 

“Trẫm lo lắng cho cái thói tham lam làm đổi 
thay phong tục, nên đặt chức đình úy để xét tra 
những điểu gian dối của bọn quan lại, thưởng 
người liêm khiết để khuyến khích họ làm những 
việc tốt. Thế nhưng người có chức vị vẫn không 
trong sạch, gió thổi bóng theo. Bọn viên chức nhỏ 
tự làm những điểu ô nhục, ngày càng lan tràn. Dân 
càng nghèo mà đóng góp ngày càng lắm, pháp luật 
càng nghiêm mà kẻ gian ngày càng nhiều. Việc 
quân cơ, việc chính sự biến đổi rối rắm. Của cải 
xuất kho lại rơi vào tay bọn tham nhũng, thật 
chẳng có lúc nào mà quá như lúc này. 

Hãy nêu nguyên nhân sinh ra những tệ hại ấy, 
bằng cách nào để sửa đổi và có tin là sửa đổi được 
không?”. 

Vũ Kiệt trả lời: 

“Thần cho rằng: Câu hỏi của bệ hạ là muốn để 
tâm làm trong sạch mọi dòng vẩn đục, và mong 
muốn các quan noi theo đó để làm chuẩn mực. Thần 
nghe lời giải thích trong kinh Xuân Thu “sự thành 


32 


htfps://tieulun.hopto.org 


bại của quốc gia là xuất phát tự sự trung thực hay 
gian tà của các quan”. 

Quan lại thất đức, việc ăn hối lộ được đưa ra ánh 
sáng thì thói tham lam không thể phát triển mãi 
được... ”. 

Vũ Kiệt cũng chỉ ra nguyên nhân có tính chất rất 
chung của cái xấu ở con người: 

“Con người sinh ra không thể không có sự ham 
muốn, nếu con người không làm chủ được sự ham 
muốn ãy thì sẽ sinh ra rối loạn”. 

Và trong điều kiện lúc bấy giờ: 

“Vả lại gần đây, trong thời Thái Hòa Diên Minh 
trị vì, con người sống lâu trong thời bình, nên có 
phần sơ xuất về màng lưới ngăn cấm trong đời sống 
hàng ngày. Trong khi làm việc công thì thường quan 
hệ tới việc quà cáp, tết nhất, dùng của đút lót làm lễ 
vật hàng ngày, giày dép, quần áo diêm dúa, tiêu pha 
hoang phí, tệ tham nhũng tích tụ thành thói quen, 
điểm nhiên cho đó là việc thường...”. 

Vũ Kiệt vạch ra những cách khắc phục: 

“Thần thấy tuy bệ hạ nghiêm khắc trong việc tra 
xét kẻ gian, tín cẩn biểu dương người tốt nhưng chưa 
vạch trần bộ mặt của đám tiểu nhân được...”. 

“Thần thấy trong Kinh lễ có câu: “Đại thần giữ 
phép, tiểu thần sẽ liêm chính” là có ý nói những việc 
làm của quan cấp cao thực để cho cấp dưới xem xét 
và noi theo...”. 


“Lấy lý mà nói thì bọn tiểu lại, bọn trộm cướp còn 


83 


htfps://tieulun.hopto.org 


tự thay đổi trước sự giáo hóa của quan lệnh trong ấp, 
huống hổ thuộc lại đối với các bậc quan trên”. 

Một trong những chỗ cần khắc phục chính đó là 
hệ thống quan cấp cao, nắm giữ quyển bính, nguồn 
của cải của triểu đình: 

“Nhưng phép thuật ngày nay thì người làm 
quan lớn hoặc ban ơn để tỏ rằng mình là người hiểu 
biết, hoặc rêu rao cái danh để cho cấp dưới cầu 
cạnh, sai bảo người khác, ban bố mệnh lệnh đều trái 
với lẽ phải, khinh trọng thiên lệch... khi tìm được 
chỗ hở thì gây ra tệ lậu bán buôn... Hoặc không giữ 
chắc của công, hoặc lấy của công làm của tư, họ đám 
đùa bốn với báu vật...”. 

Và cách khắc phục: 

“Thần mong bệ hạ hãy tuyển chọn những người 
công minh trong sạch và ngay thẳng, lấy danh vị 
trao cho họ trọng trách”. 

“Ra lệnh cho quan ngự sử kiểm soát, khích lệ 
biểu dương để thấy được những quan liêm khiết và 
nêu từng việc để biết được sự liêm khiết của họ. 
Ông quan nào thuộc hạng ô lại và cũng lãy việc ấy 
để nêu cái ô nhục của họ, để điều trần tâu lên chính 
xác rõ ràng. Nếu quả thực họ là người liêm khiết thì 
ân thưởng ưu đãi và quan trường cũng được ban 
thưởng. Nếu quả thực họ là kẻ tham ô thì hình phạt 
không tha thứ và trưởng quan cũng tùy theo đó mà 
bị xử phạt. Làm như vậy thì con người sẽ tốt lên, 


thói tham sẽ ngăn chặn được...”. 


34 


htfps://tieulun.hopto.org 


Vũ Kiệt nêu trách nhiệm của quan cấp trên và sự 
gương mẫu của cấp trên như một nguyên lý tự 
nhiên cho toàn bộ hệ thống quan lại: 

“Nếu như các bậc trưởng quan chẳng phải là 
người tốt mà muốn bọn quan lại cấp dưới phải sống 
trong sạch, thế chẳng khác nào nước đầu nguồn đục 
mà mong cho dòng trong“. 

Bài văn sách Đình đối của Trạng nguyên Vũ Kiệt 
còn để cập đến nhiều vấn để khác của đời sống xã 
hội về phong tục và thuần hóa phong tục, về “lễ”, 
hệ thống quy chế lễ nghị, thứ bậc... như những quy 
phạm, những chuẩn mực về đạo đức, pháp độ, v.v.. 

Đọc bài văn sách Đình đối của Vũ Kiệt, cũng như 
một số bài văn sách đình đối của các Trạng nguyên 
khác, chúng ta có thêm được một số nhận định: 

- Các Trạng nguyên đã bộc lộ tri thức toàn diện: Về 
Hán học, về văn học, sử học và chính trị, kể cả nghị 
lực và dũng khí của bậc sĩ quân tử. 

- Từ thành tựu cao trong học hành khoa cử, Vũ 
Kiệt cũng như các trạng nguyên khác đã trở thành 
những vị quan tài đức vẹn toàn, góp phần quan 


trọng trong sự nghiệp “kinh bang tế thế”. 


85 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN VŨ TUẤN CHIÊU 
(1426 - ?) 


Vũ Tuấn Chiêu người phường Nhật Chiêu, 
huyện Quảng Đức (nay là phường Nhật Tân, quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội) quê gốc tại xã Cổ Da, 
tổng Cô Da (nay là làng Xuân Lôi, xã Nam Hùng, 
huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định). 

Vũ Tuấn Chiêu đỗ Trạng nguyên khoa Ất Mùi, 
niên hiệu Hồng Đức thứ 6 (1475) đời vua Lê Thánh 
Tông. Ông làm quan đến chức Lại bộ Tả thị lang. 


GIAI THOẠI 
VỀ TRẠNG NGUYÊN VŨ TUẤN CHIÊU? 


Tương truyền, Vũ Tuấn Chiêu mồ côi cha lúc 5 
tuổi. Đến năm 20 tuổi, đang học dở dang thì mẹ 
mất. Không nơi nương tựa, ông phải trở về để nhờ 
vả bên nội. Về quê, ông được một gia đình khá giả 


gả con gái cho. Người vợ tên là Trần Thị Chìa, là một 





1. Xem Thanh Chấn: Thần đồng xưa của Việt Nam, Nxb. 
Thanh Hóa, 2007. 


86 


htfps://tieulun.hopto.org 


phụ nữ tần tảo, chịu thương, chịu khó, một lòng 
khuyên chổng đi học tiếp. 

Hằng tháng, bà Trần Thị Chìa gánh gạo lên tận 
nơi chồng học mà không một lời phàn nàn. Nhưng 
nghĩ cảnh gia đình bố mẹ mất sớm, ông Chiêu 
thường buổn phiển nên thiếu quyết tâm và sự tập 
trung vào bài vở. Thầy đổ dạy ông Chiêu thấy ông 
chậm tiến bộ có lúc đã khuyên hai vợ chồng nên về 
quê làm ruộng. Người vợ nước mắt đầm đìa, dẫn 
chồng về quê. Trên đường về, khi qua một con 
mương có cầu đá bắc qua, hai vợ chồng ngổi nghỉ. 
Người vợ vẻ mặt còn buổn hơn chổng. Khi nhìn 
thấy các cột đá ở chân cầu đều đã bị xói mòn, bà nói: 

- Nước chảy đá mòn. Nếu mình cứ chịu học thì 
thế nào cũng thành tài. 

Ông Chiêu vừa thương vợ, vừa giận mình nên 
quyết chí quay lại, xin thầy cho học tiếp. Từ đó, ông 
chuyên tâm vào học tập và tiến bộ rất nhiều. 

Đến khoa thi năm 1475, đời vua Lê Thánh Tông, 
ông đi thi. Khoa này có 43 người đỗ. Ông Chiêu 
đứng đầu bảng với danh hiệu Trạng nguyên, năm 
đó ông đã xấp xi 50 tuổi. Như vậy là ông đã không 


phụ công vợ nuôi ăn học trong suốt 30 năm... 


87 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN PHẠM ĐÔN LỄ 
(1455 - 1531) 


Trạng nguyên Phạm Đôn LỄ quê gốc ở làng Hải 
Triểu, huyện Ngự Thiên (nay thuộc xã Phạm Lễ, 
huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), trú quán xã Thanh 
Nhàn, huyện Kim Hoa (nay thuộc huyện Sóc Sơn, 
Hà Nội). 

Phạm Đôn Lễ đỗ Trạng nguyên khoa Tân Sửu, 
niên hiệu Hồng Đức thứ 12 (1481) đời vua Lê Thánh 
Tông. Từ thi Hương đến thi Đình ông đều đỗ đầu. 
Sau khi thi đỗ, ông được bổ dụng chức Hàn lâm 
Thừa chỉ ở viện Hàn lâm, sau thăng đến Tả thị lang 
hàm Thượng thư. 

Năm Hồng Đức thứ 15 (1484) ông dẫn đầu đoàn 
sứ bộ sang nhà Minh, nhờ tài ứng đáp, được người 
Minh khâm phục. Trong thời gian đi sứ ông đã để 
tâm quan sát cách thức dệt chiếu ở Trung Quốc, khi 
về nước, ông xin vua cho mở mang nghề dệt chiếu ở 
quê, được nhân dân yêu mến gọi là Trạng Chiếu. 
Khi mất ông được suy tôn là Phúc thần. 


88 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN QUANG BẬT 
(1464 - 1505) 


Nguyễn Quang Bật người xã Bình Ngô, huyện 
Gia Định (nay là thôn Bình Ngô, xã An Bình, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). 

Nguyễn Quang Bật đỗ Trạng nguyên khoa 
Giáp Thìn niên hiệu Hồng Đức thứ 15 (1484) đời 
vua Lê Thánh Tông. 

Trạng nguyên Nguyễn Quang Bật làm quan đến 
chức Đô ngự sử. Ông cùng Đàm Văn Lễ vâng di 
chiếu của vua lập Túc Tông lên ngôi. Vì thế, về sau 
ông bị vua Lê Ủy Mục không ưa, biếm chức đày đi 
Quảng Nam, đến sông Chân Phúc thì bức tử. Khi 
vua Tương Dực lên ngôi, truy phong để nêu gương 
trung nghĩa. Tác phẩm của ông hiện còn 9 bài thơ 
chép trong Toàn Việt thi lục. 

Sách Bắc Ninh địa dư chí của Đỗ Trọng Vĩ dẫn: 

Khi ông bị dẫn đi đày, qua cửa biển tự thương 
mình vô tội, ném đá xuống biển thể rằng: “Từ nay 
con cháu ta nếu còn thi ở triểu này thì sẽ như hòn đá 
này”. Ông ngâm một bài thơ tuyệt mệnh rồi nhảy 
xuống biển tự tử. 

Bài thơ như sau: 


39 


htfps://tieulun.hopto.org 


Trời, trời xanh, nước, riwóc xanh, 
AI đem người nsọc đến Nam Nĩnh, 
Nào chàng Liễu Nghị đi đâu tá? 

Sao chẳng đưa thư đến Động Đình). 

Bài thơ dựa vào tích chàng Liễu Nghị ghen vợ 
khiến nàng phải nhảy xuống hổ Động Đình tự vấn. 
Thần hồ Động Đình biết nàng bị oan, bèn đưa nàng 
lên bờ về đoàn tụ với gia đình. Đây chính là tâm sự 
của người bị oan uổng nhưng vì lòng trung quân ái 
quốc phải trẫm mình, song vẫn sắt son lòng tin được 
minh oan. 

Về sau con cháu kiêng lời thể của ông, đổi họ 
Nguyễn thành họ Đỗ dời sang ở làng Đại Mão, 
huyện Siêu Loại (Thuận Thành, Bắc Ninh). Họ Đỗ 
bây giờ là dòng dõi của ông. 


90 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN TRẦN SÙNG DĨNH 
(1465 - ?) 


Trần Sùng Dĩnh người xã Đông Khê, huyện 
Thanh Lâm (nay là thôn Đông Khê, xã An Lâm, 
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Ông đỗ Trạng 
nguyên khoa Đinh Mùi, niên hiệu Hồng Đức thứ 18 
(1487) đời vua Lê Thánh Tông. 

Ông làm quan đến chức Hộ bộ Thượng thư, 
được các quan đồng triểu và hậu thế ca ngợi là 
người có tài bang giao, thảo hịch, làm thơ hay nổi 
tiếng một thời. 

Khi mất ông được phong làm Phúc thần tại 
quê nhà. 

Tác phẩm của ông hiện còn 5 bài thơ họa thơ Lê 
Thánh Tông được chép trong Toàn Việt thị lục. 


9] 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN VŨ DUỆ 
(1468 - 1520) 


Vũ Duệ người xã Trình Xá, huyện Sơn VỊ, trấn 
Sơn Tây, (nay là làng Trình Xá, xã Vĩnh Lại, huyện 
Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ). Ông là một bậc danh thần 
tiết nghĩa, cũng là nhà thơ có tiếng đời Lê. 

Vũ Duệ đỗ Trạng nguyên khoa Canh Tuất niên 
hiệu Hồng Đức thứ 21 (1490) đời vua Lê Thánh Tông. 

Ông làm quan trải các chức: Trình ý Bỉnh văn công 
thần, Lại bộ Thượng thư kiêm Đông các Đại học sĩ, 
Nhập thị Kinh diên, Thiếu bảo, tước Trình Khê hầu. 

Khi nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê, ông đã tuẫn tiết 
để tỏ lòng trung nghĩa. Đến đời Lê Trung Hưng, 
ông được phong làm Phúc thần. 

Tác phẩm của ông hiện còn 9 bài thơ chữ Hán 
chép trong Toàn Việt thi lục. 


GIAI THOẠI 
VỀ TRẠNG NGUYÊN VŨ DUỆ 


1. Cõng em học lỏm 


Thuở nhỏ, Vũ Duệ có tên là Vũ Nghĩa Chí. Cậu 
92 


htfps://tieulun.hopto.org 


bé có điều thiệt thòi hơn các bạn đồng trang lứa, vì 
nhà nghèo quá mà không được đi học. Hằng ngày 
cậu bé Nghĩa Chí phải trông em, lo cơm nước để bố 
mẹ đi làm ngoài đồng. Nhưng cậu bé rất sáng dạ lại 
ham học. Như đã thành lệ, mỗi buổi sáng khi thầy 
đồ bắt đầu dạy chữ cũng là lúc Nghĩa Chí cõng em 
đứng ở ngoài hiên, chăm chú nghe thầy giảng bài. 

Thời gian thấm thoắt gần một năm trôi qua, cậu 
học trò nhỏ vẫn rất mực chuyên cần, ngày ngày 
chăm chỉ tới lớp học ké. 

Thầy đồ thấy Nghĩa Chí nhà nghèo mà ham học 
như thế thì có phần mến phục trong lòng. Một hôm, 
thầy ra ý muốn thử tài cậu bé. Nếu cậu bé thực sự 
thông minh, thầy sẽ tìm cách giúp. 

Thầy đổ đặt ra một câu hỏi. Cả lớp nhìn nhau, 
câu hỏi hóc búa quá, không ai trả lời được. Lúc này 
thầy mới nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi Vũ Nghĩa Chí 
đang cõng em, bắt gặp ánh mắt sáng ngời của cậu 
học trò nhỏ đang nhìn lại mình, ý chừng cậu muốn 
trả lời câu hỏi ấy thay cho các bạn trong lớp. 

Thấy vậy, thầy đồ hỏi: 

- Liệu con có trả lời được câu hỏi của ta không? 

Cậu bé trả lời: 

- Dạ, thưa thầy được ạI 

Thầy ôn tổn bảo em: 

- Con thử nói xem nào! 

Được phép thầy, Nghĩa Chí đáp trôi chảy, mạch 
lạc, đâu ra đấy. Thầy đồ gật đầu tán thưởng. Cả lớp 


93 


htfps://tieulun.hopto.org 


kinh ngạc thán phục. Thầy ra tận nơi Chí đứng, xoa 
đầu em, hỏi mới biết tên em là Nghĩa Chí. Thầy nói: 

- Cái tên Nghĩa Chí tuy hay, nhưng vẫn chưa 
xứng với tài năng của con. Nay thầy muốn đổi cho 
con cái tên mới là Duệ. Duệ có nghĩa là sáng suốt, 
hiểu biết sâu xa. Liệu có được không? 

Nghĩa Chí gật đầu ưng thuận rổi vái tạ thầy ra 
về. Từ đó, em có tên là Vũ Duệ. 

Ngay sau buổi học đó, thầy đổ đến tận nhà cậu 
bé khuyên nhủ cha mẹ cho Duệ đi học. 

Thế là Vũ Duệ bắt đầu đến lớp học chính thức, 
như bao em khác, bên thầy, bên bạn. Chỉ vài tháng 
sau Vũ Duệ đã là trò giỏi nhất lớp. 

2. “Bố cháu đi chém cây sống...” 

Vũ Duệ không những học giỏi mà sự thông 
minh, láu linh cũng hiếm ai bằng. 

Có lần, bố mẹ đi vắng, có người cùng làng đến 
đòi nợ, hỏi: 

- Bố mẹ cháu đầu? 

Vũ Duệ đáp: 

- Bố cháu đi chém cây sống, trồng cây chết. Mẹ 
cháu đi bán gió, mua que. 

Người nọ lạ lắm, suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ 
ra bỗ mẹ cậu bé đi đâu. Căn vặn mãi, Duệ chỉ cười 
mà không đáp. Người khách không nhịn nổi tò mò 
mới dỗ dành: 

- Cháu cứ nói thật đi, ta sẽ xóa nợ cho. 

Nghe thế, Duệ chạy tót ra ngoài vườn lấy một 


94 


htfps://tieulun.hopto.org 


cục đất sét, bảo khách in tay vào để làm tin. Sau đó, 
cậu mới giải thích: 

- Cha cháu đi nhổ mạ cấy lúa. Đãấy chẳng là 
chém cây sống trồng cây chết là gì! Còn mẹ cháu đi 
bán quạt, rổi mua tre về để đan quạt, thế là đi bán 
gió mua que. 

Người khách chịu Vũ Duệ thông minh, bèn bỏ 
về. Hôm sau nữa, lại đên đòi nợ. Duệ đưa hòn đất 
có dấu tay in, nói: 

- Hôm trước, ông điểm chỉ vào đây rồi, còn đòi 
gì nữa. 

Người khách ngẩn người ra, đành thôi không 
đòi nữa, còn món nợ thì xin giúp Vũ Duệ để mua 


sách vở học. 


3. Nghĩa khí học trò 


Vũ Duệ có trí nhớ kỳ lạ. Các sách chỉ cần đọc 
qua một lần là thuộc. Vì nghèo khổ quá, nhà thủng 
đột tứ tung, nên ông thường hay ra ngổi ngoài cầu 
lợp! ở đầu làng để học cho khỏi ướt. Một hôm trời 
rét, Ông nằm co trên sàn cẩu, chợt có Quan Thái 
phóng đi qua, ông vẫn cứ nằm ỳ không dậy. Quan 
thét mắng cho thế là người vô lễ và điên cuồng, sai 


lính đến hỏi tội. 





1. Đây là kiểu nhà “thượng gia hạ kiểu” (trên nhà, 
dưới cầu) thời xưa, khá phổ biến ở làng quê. Nơi đó vừa 
là cầu qua sông, vừa là nhà trú chân cho người qua lại. 


95 


htfps://tieulun.hopto.org 


Vũ Duệ nói với người lính: 

- Chú bẩm hộ với quan tôi không phải cuồng mà 
là học trò nghèo, có biết quan đi qua, nhưng rét quá 
co quắp cả chân tay không dậy được. 

Quan bảo: 

- Đã khoe là học trò thì ta ra cho bài thơ, lấy nằm 
co làm để, lấy cuổng làm vần, hễ không làm được, ta 
sẽ đánh đòn. 

Vũ Duệ vẫn không thèm dậy, cứ nằm mà đọc luôn: 

Ba sian cầu trống khổ mình ông, 

Rét quá nằm co há phải cuổng? 

Cá lớn nép uâu miền Bắc Hải 

Rồng thiêng uốn khúc chốn Nam Dương! 
Một niềm trung ái lo cho trọn 

Hai chữ công danh níu chẳng buông 

Có khuất bao nhiêu thời có duỗi 

Sans xuân Ñm áp hãu ra tuổng. 

Quan Thái phóng thấy bài thơ có khí phách nên 
thưởng cho ông rất hậu để tỏ ý kính trọng. 


Năm Canh Tuất (1490), đời vua Lê Thánh Tông, 





1. Nam Dương: Tên đất, nơi Khổng Minh đời Tam Quốc 
ở ẩn trước khi ra giúp Lưu Bị. Tác giả có ý nói mình 
đương ở ẩn để chuẩn bị giúp nước, giúp đời. 


96 


htfps://tieulun.hopto.org 


Vũ Duệ dự thi, đỗ Trạng nguyên. Trong buổi tiệc 
vua ban để trọng đãi các vị tân khoa, thây Vũ Duệ 
đối đáp thông minh, lại hiểu rộng biết nhiều, vua vui 
mừng nói với cận thần tả hữu rằng: 

- Nếu quốc gia có sự gì, đã có người này gánh vác. 

Ban đầu, Vũ Duệ được bổ làm Tham chính trấn 
Hải Dương. Đến đời vua Lê Chiêu Tông, ông được 
thăng chức Thượng thư Bộ Lại kiêm Đông các Đại 
học sĩ, tước Trình khê hẩu. 

Vũ Duệ tính cương trực, thẳng thắn, nên vua Lê 
rất tin dùng, các quan đồng triểu ai cũng kính nể. 

Khi nhà Lễ suy vong, bị Mạc Đăng Dung cướp 
ngôi. Thấy ông là người có tài Mạc Đăng Dung dụ 
ông ra làm quan, ông chửi mắng thậm tệ, rổi đeo ấn 
tín nhảy xuống cửa Thần Phù tuẫn tiết. 

Năm 1666, vì cảm kích trước lòng trung nghĩa 
của Vũ Duệ với nhà Lê, vua Lê Huyền Tông cho dân 
làng lập đến thờ, đồng thời tặng lá cờ thêu hai chữ 
“Tiết Nghĩa” treo ở đến thờ ông. 


97 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN VŨ DƯƠNG? 
(1472 - ?) 


Vũ Dương người thôn Mạn Nhuế, huyện Thanh 
Lâm, phủ Nam Sách, trấn Hải Dương (nay thuộc thị 
trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). 

Ông đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ đệ nhất danh 
(Trạng nguyên) khoa Quý Sửu, niên hiệu Hồng Đức 
thứ 24 (1493) đời vua Lê Thánh Tông. Từ thi Hương 
đến thi Hội, thi Đình ông đều đỗ thủ khoa. Ông làm 
quan đến chức Công bộ Thượng thư, ông là thành 
viên của hội Tao Đàn, từng được cử đi sứ nhà Minh. 

Tác phẩm của ông hiện còn 10 bài thơ chữ Hán 
chép trong Toàn Việt thi lục. 





* Xem Trần Hồng Đức (Biên soạn): Các øị Trạng 
nguyên, Bảng nhấn, Thám hoa qua các triều đại phong kiến 
Việt Nam, Sẩäd. 


98 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN NGHIÊM VIỆN: 
(2=) 


Nghiêm Viện người làng Bồổng Lai, huyện Quế 
Dương (nay thuộc xã Bồổng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh 
Bắc Ninh). 

Nghiêm Viện đỗ Trạng nguyên khoa Bính 
Thìn, niên hiệu Hồng Đức thứ 27 (1496) đời vua 
Lê Thánh Tông. 

Trước tên ông là Nghiêm Viên. Sau khi thi Đình, 
được vua Lê Thánh Tông đổi tên là Viện và gả công 
chúa cho. 


GIAI THOẠI 
VỀ TRẠNG NGUYÊN NGHIÊM VIỆN! 
Thuở thiếu thời Nghiêm Viện có tên thật là Viên, 


lại có tên thường gọi là Hoãn. 





* Xem Trần Hồng Đức (Biên soạn): Các öøj Trạng 
nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa qua các triều đại phong kiến 
Việt Nam, Sẩäd. 

1. Sở Văn hóa thông tin Bắc Ninh: Văn hiến Kinh Bắc, 
Sả4. 


99 


htfps://tieulun.hopto.org 


Năm Bính Thìn, niên hiệu Hồng Đức thứ 27 
(1496) vua Lê Thánh Tông mở khoa thi Đình. 
Nghiêm Viên lều chõng ứng thi. Ở khoa thi này, các 
quan chấm thi lấy 43 người trúng cách. Nhưng khi 
đưa các vị trúng cách lên điện, vua nhìn dung mạo 
của các tân khoa rồi chỉ lấy đỗ 30 tiến sĩ. 

Ngày thi Điện, hai quyển thi của Nghiêm Viên 
và một tân khoa nữa có điểm số ngang nhau, xem đi 
xem lại thì thấy mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn 
mười. Vua Lê Thánh Tông phân vân không biết nên 
chọn ai đậu Trạng nguyên, ai đậu Bảng nhãn. 

Chọt nhớ đến giấc mơ đêm trước, vua nhìn thấy 
một con hổ ăn đầu người. Vốn là một vị nguyên soái 
Hội Tao đàn “Nhị thập bát tú”, rất giỏi thi thư, văn 
chữ, vua Lê Thánh Tông cho rằng chữ Viên (con 
khi) và chữ Hổ có nét giống nhau, âu là điềm trời 
báo trước chăng? Nghĩ vậy, vua bèn lấy Nghiêm 
Viên đậu Đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ đệ nhất danh 
(Trạng nguyên). Sau đó, vua cải tên cho Nghiêm 
Viên thành Nghiêm Viện để tránh điểm gở trong 
giấc mơ kia. Lại thấy Nghiêm Viện dung mạo uy 
nghị, tuấn tú, vua bèn gả công chúa cho ông, đợi sau 
ngày tân Trạng vinh quy bái tổ sẽ thăng quan tước. 

Nhưng tiếc thay, vị Trạng nguyên trẻ tuổi, vị 
phò mã tài hoa chưa kịp một ngày làm quan thì đã 
qua đời. Nghiêm Viện chẳng may trúng độc mà chết 
khi ông về vinh quy bái tổ quê nhà... 

Từ kinh đô cho tới dân gian, ai biết tin ấy cũng 
đều ngậm ngùi thương tiếc. 


100 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN ĐỖ LÝ KHIÊM 
(? - 1510) 


Đỗ Lý Khiêm người làng Ngoại Lãng, huyện Thư 
Trì, trấn Sơn Nam (nay là xã Song Lãng, huyện Vũ 
Thư, tỉnh Thái Bình). Ông còn có tên là Đỗ Lý Ích. 

Đỗ Lý Khiêm đỗ Trạng nguyên khoa Kỷ Mùi 
niên hiệu Cảnh Thống thứ 2 (1499), đời vua Lê Hiến 
Tông. Sau khi thi đỗ, ông ra làm quan, giữ chức Phó 
đô ngự sử, năm 1510, được vua Lễ cử đi sứ nhà 
Minh. Nhưng tiếc là ông bị bệnh, mất trên đường đi. 


Vua truy phong cho ông chức Đô ngự sử. 


GIAI THOẠI 
VỀ TRẠNG NGUYÊN ĐỖ LÝ KHIÊM 


Khoa thi năm Kỷ Mùi (1499), Lý Khiêm đỗ Trạng 
nguyên, làm quan đến chức Đô ngự sử. Khoa thi 
sau, em ruột của ông là Đỗ Oánh cũng đỗ tiến sĩ, ra 
làm quan trong triểu, vì thế, người đương thời vẫn 


truyền tụng nhau câu “Huynh đệ đồng triều”. 
101 


htfps://tieulun.hopto.org 


Hai anh em ông sinh ra trong một gia đình 
nghèo mà vẫn học rất giỏi, tính tình lại phóng 
khoáng, hiển hậu nên người trong vùng vì yêu mến 
nên khi kể lại chuyện hai ông đã thần thánh hóa 
nguồn gốc xuất thân. 

Chuyện kể rằng: 

Mẹ hai ông là một người đàn bà tốt bụng, 
thương người. Nhà nghèo nên bà phải mở quán bán 
nước bên đường. 

Một buổi chiều, trời đã sẩm tối, bà đang chuẩn bị 
dọn hàng thì thấy mấy người khách có vẻ từ xa đi 
đến, bộ dạng xem chừng cũng đã mệt mỏi. Bà liển 
chạy lại, mời vào quán nghỉ ngơi, lại tất tả nấu 
nướng cơm nước mời mọi người ăn. Chờ cho mọi 
người ăn xong, bà thu xếp cho họ chỗ nghỉ ngơi. 
Mấy người ấy cảm động lắm, cứ tấm tắc khen bà 
nhân hậu, chu đáo. 

Sáng hôm sau, đoàn người chuẩn bị lên đường 
bà dậy sớm nấu cơm nếp, gói cho họ mang theo. 
Người đàn ông đứng đầu toán người ấy trông dáng 
phương phi, phúc hậu, bảo với bà rằng: 

- Tôi là thầy địa lý, mọi người vẫn gọi là Tả Ao. 
Nhân có việc đi ngang qua, phát hiện nơi đây có 
một điểm huyệt đẹp. Thần thủ huyệt là một con hạc 
trắng. Huyệt này phát về đường học hành, có thể 
đậu đến trạng nguyên. 

Tả Ao tiên sinh cảm kích trước sự nhân hậu của 
bà bán nước bèn chỉ cho bà điểm huyệt đẹp để bà 
đưa hài cốt của chổng về đó táng. 


102 


htfps://tieulun.hopto.org 


Trước khi đi, thầy nói thêm: 

- Trên đất này, tôi thấy cả bút, bảng trùng nhau, có 
lẽ hai anh em cùng đỗ đạt. Chỉ hiểm một nỗi có con 
ngựa không quay đầu, một người làm quan to đây, 
nhưng sẽ qua đời nơi đất khách quê người. 

Rồi một buổi chiều, bà bán nước đến giếng gánh 
nước, chợt thấy hai ngôi sao rơi vào hai bình nước 
của bà. Bà đoán là điểm lành nên giữ lại uống. Một 
thời gian sau, bà mang bầu, sinh ra Đỗ Lý Khiêm và 
Đỗ Oánh. 

Hai anh em ngày ngày phải giúp mẹ kiếm sống, 
khi mò cua bắt ốc, khi cày thuê cuốc mướn, cuộc 
sống rất cơ cực. Thế nhưng khi thấy tụi trẻ đồng 
trang lứa cắp sách đến nhà một thầy đồ trong làng 
để học chữ, hai anh em cũng nằng nặc xin mẹ cho 
đi học bằng được. Ông đồ thương hai đứa trẻ 
nghèo mà hiếu học đã hết lòng giúp đỡ bằng cách 
không lẫy tiền học, hàng tháng lại cấp cho một 
khoản để mua giấy, bút. Được ởđi học, hai anh em 
học rất chăm, kiến thức hơn hẳn các bạn trong lớp. 

Mỗi khi đi học về, hai anh em thường mang sách 
ra quán, vừa bán hàng giúp mẹ vừa học bài. Họ 
bình văn, giảng bài cho nhau nghe, nhiều khách qua 
đường dừng chân uống nước, thấy hay cũng cứ 
ngổi nghe mãi, không muốn dời chân. 

Tiếng đồn hai anh em học giỏi ngày càng vang 
xa, vượt ra khỏi tỉnh Thái Bình, đến tận kinh đô. Có 
anh học trò họ Hoàng ở kinh đô, vẫn thường tự phụ 


105 


htfps://tieulun.hopto.org 


cho là mình giỏi, nghe tiếng hai anh em họ Đỗ đã 
lặn lội hỏi thăm, tìm về tận quán nước để thử tài thơ 
phú. Người học trò giở hết cách thử tài, nào là câu 
đối, điển tích, làm thơ, thiên văn địa lý, chỗ nào hai 
anh em cũng đối đáp vanh vách. Cuối cùng người 
học trò họ Hoàng phải bái phục mà than rằng: 

- Khôi nguyên khoa này nhất định về tay anh em 
họ Đỗ. Ta đành phải lùi lại khoa sau vậy! 

Quả nhiên, khoa thi năm Kỷ Mùi, đời Lê Hiến 
Tông, Lý Khiêm đỗ Trạng nguyên. Sau khi đỗ, ông 
giữ chức Phó đô ngự sử, năm 1510 được cử đi sứ 
nhà Minh nhưng không may mất trên đường đi. 
Khoa thi sau, Đỗ Oánh đỗ tiến sĩ, làm quan đến 
chức Thượng thư và bị chết trận, được phong làm 
Phúc thần. 


104 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN LÊ ÍCH MỘC” 


Lê Ích Mộc người xã Thanh Lãng, huyện Thủy 
Đường (nay là thôn Thanh Lãng, xã Quảng Thanh, 
huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). 

Ông đỗ Trạng nguyên khoa Nhâm Tuất, niên 
hiệu Cảnh Thống thứ 5 (1502), đời vua Lê Hiến Tông. 


TƯ LIỆU VÀ GIAI THOẠI 
VỀ TRẠNG NGUYÊN LÊ ÍCH MỘC 


Theo gia phả Lê tộc để lại thì Lê Ích Mộc sinh 
ngày mồng 2 tháng 2 năm 1458 tại làng Ráng, huyện 
Thủy Đường, bậc khởi tổ là cụ Lê Văn Hộ từ đất 
Thanh Hóa đến đây sinh cơ lập nghiệp. Đến đời thứ 
ba, kết quả của mối tình giữa cụ Lê Văn Quang và 
bà Nguyễn Thị Lệ là cậu bé Lê Ích Mộc. Theo sinh 
đổ! Lê Tuấn Mậu trong: Tiểu sử thiển sự chùa Thanh 





* Theo tư liệu của Đài truyển hình huyện Thủy Nguyên - 
Thành phố Hải Phòng. Chưa rõ năm sinh, năm mất của 
Trạng Nguyên Lê Ích Mộc. 

1. Tức Tú tài. 


105 


htfps://tieulun.hopto.org 


Lãng soạn năm 1597 cho biết: “Dưới triểu Lê Thánh 
Tông, ở làng Ráng, huyện Thủy Đường, phủ Kinh 
Môn, trấn Hải Dương, có một người nối nghiệp 
Nho, rất mực hiếu thảo, họ Lê tên Quang, vợ là 
Nguyễn Thị Lệ, cửa nhà thanh bần, kính sư sùng 
Phật, hay giúp đỡ người nghèo khó. Một đêm kia vợ 
chồng nằm chiêm bao thấy Quan Âm Bồ Tát ban 
cho một đóa hoa sen và một bài thơ: 

Phật cho Lệ thị một bông sen 

Hiển hách nghìn thu dậu tiếng khen 

Đích xác sang năm sinh quý tử 

Danh lừng tam giáo gọi ơn trên. 

Hôm sau, vợ chồng nói chuyện với nhau lấy làm 
vui mừng. Từ ngày ấy, bà Lệ có mang và sinh hạ 
được một người con trai mặt vuông, tai lớn đặt tên 
là Lê Ích Mộc. 

Tục truyền rằng thuở nhỏ Lê Ích Mộc là cậu bé 
thông minh, ham học và ngoan ngoãn, được bà con 
làng trên xóm dưới yêu quý. Hàng ngày, sau những 
buổi phụ giúp cha mẹ, Lê Ích Mộc thường hay tới 
chùa Ráng, giúp đỡ các vị tăng ni quét dọn nhà cửa, 
xới đất trổng cây, nghe nhờ văn sách và chăm chỉ 
học hành. 

Cảm động trước tấm lòng say mê, hiếu học, 
nhà chùa đã nhận cậu bé Lê Ích Mộc vào làm đệ tử, 
kèm cặp thêm kinh sử. Ngày ngày ăn chay niệm 
Phật song Lê Ích Mộc vẫn dành thời gian cho đèn 


sách. Đêm đêm, dưới ánh sáng lập loè của đom 


106 


htfps://tieulun.hopto.org 


đóm hay dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng 
khuya, Lê Ích Mộc lấy mâm cát làm sách học, chăm 
chỉ dùi mài kinh sử. Ông lấy cát đổ lên mâm xoa 
phẳng, dùng ngón tay viết chữ lên đó để học, ghi 
nhớ rồi xóa đi. Đó là cách học “nhập tâm” giúp 
người ta nhớ lâu, hiểu kỹ. Ích Mộc cho rằng: Việc 
học là việc khó nhưng không vì thế mà không học. 
Mỗi người hãy tùy theo khả năng của mình mà 
chọn học. Bởi thế mà ông đã lừng danh trong thiên 
hạ là người nhớ lâu hiểu kỹ. Tài học của ông đã 
được ghi trong sách Đại Việt đỉnh nguyên phật lục: 
“Tam công túc học đáo Kim cang” tức là sau ba 
năm đã thông hiểu đẩy đủ giáo lý, giáo pháp của 
bộ kinh Kim cương. 

Một hôm, Ích Mộc đang đi ở ngoài đường, gặp 
một vị sư già. Nhà sư thấy Lê Ích Mộc có tướng và 
cơ duyên của một vị cao tăng nên theo Lê Ích Mộc 
về nhà. Ông Lê Văn Quang thấy khách quý lại chơi, 
xiết bao mừng rỡ, ân cần mời làm thượng khách. 
Nhà sư chỉ Lê Ích Mộc nói rằng: Ông là người thiện 
tâm nên cậu bé này có quý tướng làm nên sự nghiệp 
lớn, rạng danh gia phong. Nếu cho cậu ấy xuất gia 
đầu Phật, tương lai ắt đỗ đạt cao, vinh hiển gia 
phong, tiền đổ không thể hạn lượng được. 

Ông Lê Văn Quang bèn hỏi: “Ý con thế nào?” Ích 
Mộc nhận lời. Từ đó, Lê Ích Mộc xuất gia học đạo 
gánh sách theo thầy đến ở chốn xa. Nhà sư là một vị 
cao tăng trụ trì tại chùa Yên Lãng (tức chùa Láng). 


107 


htfps://tieulun.hopto.org 


Trong khoảng 5 năm, Ích Mộc đủ thông hiểu các pho 
kinh Phật, tiếng tăm của ông lừng lẫy khắp làng. 

Ngày ngày ăn chay niệm Phật, chăm chỉ sách 
đèn, ông gần gũi dân làng, chỉ bảo họ cách làm ăn, 
làm thuốc chữa bệnh cho dân, hướng dẫn từ công 
việc cấy cày đổng áng đến cắm đăng đan lưới cho 
dân bắt tôm, cá. Sau những kỳ đi giảng kinh ở 
những vùng xa trở về, ông thường đem về những 
giống cây lạ phân phát cho dân làng trồng, cung 
cấp nguồn gỗ chủ yếu để dựng chùa, làm nhà cửa. 

Sống nơi cửa thiển sân Phật, Lê Ích Mộc luôn 
thông cảm sâu sắc với những khó khăn của dân 
làng, ông khuyên mọi người hướng về cửa Phật với 
lòng thành tâm của chính mình chứ không phải 
bằng những nghỉ lễ tốn kém. Không chỉ là một vị 
tăng sư chuyên tâm hằng dương Phật pháp, mà 
ông còn là người am hiểu sâu sắc giáo lý Khổng 
Tử, Mạnh Tử, tỏ tường sâu trình các phép thần 
thông huyền bí của Đạo Giáo, Lão, Trung. Ông kế 
thừa được truyền thống “Nhập thế gia trụ Phật 
pháp” của các thiển sư nổi tiếng như thiển sư Vạn 
Hạnh, thiển sư Đạo Hạnh, thiển sư Minh Không... 
Chính nhờ các phương thuật huyền bí kết hợp với 
sự am hiểu về y học, thiên văn, chiêm tỉnh, lý số... 
của Lê Ích Mộc mà ngôi chùa Ráng đã trở thành 
một sơn môn lẫy lừng. 

Dưới triểu Lê Thánh Tông, ông đi thi mấy lần 


mà không đỗ. Ông về quê nhà trụ trì tại chùa Ráng, 


108 


htfps://tieulun.hopto.org 


chuyên nghiên cứu Kinh tam tạng nhà Phật. Sách Đại 
Việt sử kú toàn thư chép: “Mùa xuân tháng hai năm 
Nhâm Tuất niên hiệu Cảnh Thống thứ 5 (1502) đời 
vua Lê Hiến Tông, triểu đình mở hội thi kén người 
tài, một lần nữa, Lê Ích Mộc quyết tâm dùi mài kinh 
sử ứng thi những mong đem tài trí giúp nước. Khoa 
thi năm ấy sĩ tử đi ứng thi có mấy mươi ngàn người, 
triểu đình chọn lấy đỗ 61 người có bài thi xuất sắc 
nhất, trong đó Lê Ích Mộc đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ 
cập đệ đệ nhất danh (Trạng nguyên), Lê Sạn đỗ Đệ 
nhất giáp Tiến sĩ cập đệ đệ nhị danh (Bảng nhãn), 
Nguyễn Văn Thái đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ đệ 
tam danh (Thám hoa). Khi duyệt bài văn của Lê Ích 
Mộc, nhà vua vô cùng sửng sốt khen ngợi và mến 
phục tài văn chương của ông bèn sai ông đọc bài 
“chế thư” của mình trước các ông nghè tân khoa. 
Hai tay Lê Ích Mộc nâng lư hương đang bốc cháy 
rừng rực làm bỏng rộp hết cả da tay mà không biết. 
Sách Công dư tiệp ký của Vũ Phương Để chép: 
“Lê Ích Mộc tuổi đã cao mà chưa đỗ đạt gì thì tâm 
trạng cũng buồn, ông thường đến chùa Diên Phúc 
theo học thầy chùa và Kinh Phật. Kỳ thi Đình năm 
ấy, tự tay vua Lê Hiến Tông ra đề thi về đạo trị nước 
của bậc đế vương với để bài ra 9 dòng chữ. Thật là 
duyên kỳ phúc đã đến. Bằng những hiểu biết sâu 
sắc của gần 30 năm đèn sách, Lê Ích Mộc trình bày 
một cách mạch lạc, trôi chảy trên 25 trang giây về 


niềm khát vọng chấn hưng Phật giáo, hiến nhiều kế 


109 


htfps://tieulun.hopto.org 


sách về đạo trị nước của các bậc đế vương qua thực 
tế các triểu đại. Văn ông ý tứ dổi dào, đầy ký ức, 
không bỏ sót ý nào. Khi duyệt bài của ông vua Lê 
Hiến Tông - một ông vua có phong cách thi nhân 
thanh tao của thời Lê, vô cùng sửng sốt mà thốt lên 
rằng: Bài văn của Lê Ích Mộc hơn hẳn mấy tầm so 
với bạn đổng khoa, trẫm rất hài lòng duyệt cho 
người ấy xứng bậc khôi nguyên. Lê Ích Mộc đỗ 
Trạng nguyên năm 44 tuổi. Từ khoa thi này, triểu 
đình có lệ treo Bảng Vàng ghi tên người đỗ ở cửa 
nhà Thái học càng thêm phần vinh hiển, ông là 
Trạng nguyên của Tam giáo, tính thông Nho Lão, 
am tường Kinh phật. Lê Ích Mộc đỗ Trạng nguyên 
vào thời mà Phật giáo không còn là quốc giáo như 
những triều đại Lý - Trần trước đây. Lúc này, Phật 
giáo đã nhường bước cho Nho giáo tiến lên hàng 
chính thống. Bấy lâu, các triều đại phong kiến đã 
dựa vào chính khoa cử Nho giáo để tuyển chọn 
nhân tài, lấy người ra làm quan, bổ sung đội ngũ 
quan lại từ triểu đình xuống tới các địa phương 
huyện, tổng. Bởi thế mà có nhiều người lao vào con 
đường cử nghiệp để tiến thân. Trên con đường hoạn 
lộ của các sĩ phu, cũng có nhiều người hanh thông 
hiển đạt, nhưng cũng không ít người bị trắc trở gian 
nan mà thường là những người gặp trắc trở thì hay 
tìm đến triết lý và sự an ủi của Lão và Phật. Vậy nên 
đường đời của các sĩ phu xưa thường là vào Nho, ra 
Phật, ra Lão. Con đường của Lê Ích Mộc thì lại khác, 


110 


htfps://tieulun.hopto.org 


trước khi đỗ Trạng nguyên, ông đã từng sống ở 
chùa. Đó là nét riêng biệt, độc đáo của ông. 

Sau khi đỗ Trạng nguyên, Lê Ích Mộc bước vào 
cuộc đời làm quan khi giai đoạn thịnh trị của 
triểu Lê sơ không còn nữa. Từ sau đời vua Lê Hiến 
Tông ngắn ngủi, các vua chúa cháu chắt của nhà Lê 
từ Lê Uy Mục, Lê Tương Dực trở đi đều biến ngai 
vàng thành cỗ xe hưởng lạc, tiến vào con đường xa 
hoa, thoái hóa cực độ trên mổ hôi, nước mắt và cả 
xương máu của nhân dân lao động, mâu thuẫn 
trong xã hội trở nên sâu sắc. Lê Ích Mộc sinh ra và 
lớn lên ở vùng đất lam lũ, sống trong sự đùm bọc 
của bà con lao động nên ông rất hiểu và thông cảm 
sâu sắc với đời sống nhân dân nơi thôn dã; đồng 
thời chịu ảnh hưởng của thuyết “từ bi hỷ xả”, lý “vô 
chấp”, lẽ “vô thường”, “vô ngã” của nhà Phật. Ông 
thường hay giúp đỡ người nghèo, khuyên mọi 
người làm việc thiện, phát huy truyền thống, đạo lý 
tốt đẹp của dân tộc. 

Năm 1527, nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê. Mạc Đăng 
Dung xưng vương. Trong giai đoạn đầu, vương 
triểu mới có nhiều cải cách tiến bộ, được đông đảo 
nhân dân ủng hộ. Đông các Đại học sĩ triểu Lê là 
Thám hoa Phạm Văn Thái, bạn đồng khoa với Trạng 
nguyên Lê Ích Mộc là một trong số cựu thần trí thức 
đầu tiên ủng hộ Mạc Đăng Dung và tiến cử Lê Ích 
Mộc với Mạc Đăng Dung. Ông hăm hở dùng tài trí, 


hiểu biết ra giúp triểu đại mới mong muốn thực 


111 


htfps://tieulun.hopto.org 


hiện ý nguyện của mình là làm cho quốc thái dân 
an. Nhưng sau khi Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng 
Doanh qua đời, mâu thuẫn trong nội bộ vương triểu 
Mạc trở nên gay gắt, tình hình có lúc nguy ngập, 
một số cựu thần có uy tín như cha con Lê Bá Lý, 
Nguyễn Thuyến đã bỏ Mạc theo Lê, dân chúng 
hoang mang không biết theo ai, nên mặc dù làm 
quan đến chức Tả thị lang, đứng hàng thứ ba sau 
Thượng thư, Tham tri nhưng Lê Ích Mộc vẫn cảm 
thấy buổn chán, ông “treo ấn từ quan” về trí sĩ tại 
quê nhà. Nhớ thuở hàn vi, Lê Ích Mộc bỏ tiển ra tu 
sửa, mở mang chùa Ráng, lấy tên chữ là Diên Phúc 
tự và mở trường dạy học, đào tạo nhân tài cho quê 
hương, đất nước. Với tên chùa Diên Phúc tự, phải 
chăng ông muốn ghi nhớ về nhân duyên phúc trạch 
mà trời, Phật ban cho ông trong nghiệp đời thi cử, 
hay là lời cầu mong duyên trời, phúc Phật đến với 
mọi người, mọi nhà với làng quê yêu dấu? 

Là người nổi tiếng có học vấn sâu rộng, có đạo đức 
mẫu mực, Lê Ích Mộc còn là bậc thầy giáo tận tụy với 
nghề nghiệp, yêu thương học trò. Không chỉ luyện rèn 
học trò, ông thường khuyên dạy dân làng cách sống, 
cách cư xử sao cho hòa thuận, ấm êm. Ngôi chùa Diên 
Phúc và từ chỉ Thanh Lãng nhờ có Lê Ích Mộc mà trở 
thành trung tâm đào tạo nhân tài và giáo hóa cả một 
vùng rộng lớn của huyện Thủy Đường. 

Bên cạnh đó, ông cũng tích cực cùng với dân làng 


Ráng khai phá vùng đầm lầy ven sông, trồng cây gây 


112 


htfps://tieulun.hopto.org 


rừng. Lê Ích Mộc đích thân trồng một rừng lim xanh 
tốt, nhân dân địa phương được hưởng lợi hết đời này 
qua đời khác. Vết tích rừng lim quan Trạng xưa nay 
còn đó... Nhờ có rừng lim này mà nhân dân địa 
phương có nguyên liệu tại chỗ để trùng tu Diên Phúc 
tự, xây đến Diên Thọ, mở rộng Từ văn, xây đình 
Hoàng Giáp, chùa Lốt, chùa Vang... 

Ngày 15 tháng 2 năm 1538, Lê Ích Mộc qua đời 
tại quê nhà, hưởng thọ 80 tuổi. Mộ phần của ông 
ngự tại rừng lim quan Trạng thuộc xóm Sỏi, thôn 
Thanh Lãng. Lăng mộ quan Trạng đã trải qua hàng 
trăm năm trường tổn, luôn được tôn tạo, bảo vệ và 
trở thành một di sản văn hóa vượt khuôn khổ của 
một dòng họ, của một làng, một xã mà trở thành 
niềm tự hào của cả nước. Lăng mộ đã được Bộ Văn 
hóa Thông tin xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia. 
Rừng lim quan Trạng trồng xưa đã hóa thân vào các 
công trình công cộng của làng, của xã và thay thế 
vào đó là rừng bạch đàn xanh tốt. 

Cuộc đời và sự nghiệp của Trạng nguyên Lê Ích 
Mộc là tấm gương sáng cho các thế hệ nối tiếp nhau 
phấn đấu học tập. Bởi ông chính là hiện thân của 
tỉnh thần vượt khó, ham học hỏi để vươn tới đỉnh 
cao của trí tuệ. Ông mãi mãi xứng đáng là niểm tự 
hào, là biểu tượng của truyền thống hiếu học của 
nhân dân Thủy Nguyên nói riêng và thành phố Hải 
Phòng nói chung. 


113 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN LÊ NẠI 
(1479 - ?) 


Lê Nại người xã Mộ Trạch, huyện Đường An (nay 
là thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh 
Hải Dương); nguyên quán xã Lão Lạt, huyện Thuần 
Hựu, (nay thuộc huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa). 

Ông đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ đệ nhất danh 
(Trạng nguyên) khoa Ất Sửu!, niên hiệu Đoan 
Khánh thứ 1 (1505) đời vua Lê Ủy Mục (thi 5 trường 
đều đỗ thủ khoa). 

Ông làm quan đến chức Hữu thị lang Bộ Hộ. Khi 
mất ông được truy tặng tước Đạo Trạch bá. Tác 


phẩm của ông có trong Việt Sử thông giám. 


GIAI THOẠI 
VỀ TRẠNG NGUYÊN LÊ NẠI 


Lê Nại thuở nhỏ rất chăm học. Năm 27 tuổi, ông 
đỗ Giải nguyên và được quan Thượng Võ Quỳnh là 





1. Xem Công dự tiệp ký của Vũ Phương Đề; Đoàn Thăng 
dịch; Trần Nghĩa giới thiệu, Nxb. Văn học, Hà Nội, 2001. 


114 


htfps://tieulun.hopto.org 


người cùng làng gả con gái cho. Khi ở rể ông chỉ thơ 
thấn tối ngày không để ý gì đến sách vở. Cụ Thượng 
lấy làm lạ hỏi phụ thân ông rằng: “Tôi thường nghe 
nói cậu ấy chăm học, thế mà từ khi sang bên nhà tôi 
thì cậu ấy không hể nhìn đến sách vở là cớ làm sao?”". 

Thân phụ ông hỏi lại: "Thưa ngài vậy từ khi cháu 
sang ở bên quý phủ thì sự ăn uống thế nào?”". 

Cụ Thượng đáp: "Theo lối thanh đạm của nhà 
Nho, thì mỗi bữa ăn cũng chẳng mấy tí?". Phụ thân 
ông đáp: “Sức ăn của cháu khác với người thường, 
thế mà Tướng công cho ăn ít ỏi như vậy, hoặc giả 
cháu không vừa lòng đó chăng?”. 

Cụ Thượng Quỳnh thấy ông thông gia nói vậy 
bèn bảo người nhà cứ mỗi bữa ăn của cậu sẽ tăng 
gấp đôi, từ đấy cậu mới cầm sách đọc vài lượt, tăng 
đến nổi ba thì cậu học đến trống tư! Bấy giờ cụ 
Thượng mới biết con rể của mình ăn khỏe quá. Rồi 
sau mỗi bữa ăn cứ lấy nổi năm làm mực để thử xem 
sao? Quả nhiên, cậu học suốt đêm không hể nhắm 
mắt và thường tán tụng mình rằng: 

Phiên âm: 

Mộ Trạch Tiền sinh, 
Dĩ thực 0ï danh, 
Thập bát bát phận, 
Thập nhị bát canh. 
Khôi nguyên cập đệ, 
Danh quán quấn anh, 
Súc chỉ đã cự, 

Phát chỉ dã hoành. 


115 


htfps://tieulun.hopto.org 


Dịch nghĩa: 

Thây đồ Mộc Trạch, 
Nỗi tiếng ăn nhiều l 
Mười tám bát cơm! 
Mười hai bát canh! 
Đỗ đâu khoa bảng, 
Danh tiếng nêu caol 
Súc tích đâu đủ, 
Phát triển dồi dào! 

Khoa thi Ất Sửu (1505) niên hiệu Đoan Khánh 
thứ 1 triểu vua Lê Uy Mục, ông vào thi Hội, về văn 
Tứ lục ông đứng thứ nhì, còn kinh nghĩa, phú sách, 
thì đều thứ nhất. Khi vào thi Đình, ông đỗ Trạng 
nguyên, ra làm quan dần thăng đến chức Hữu thị 


lang Bộ Hộ. 


116 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN GIẢN THANH 
(1482 - ?) 


Nguyễn Giản Thanh người xã Ông Mặc, huyện 
Đông Ngàn (nay là thôn Thương Mặc, xã Hương 
Mặc, huyện Từ Son, tỉnh Bắc Ninh). 

Nguyễn Giản Thanh đỗ Trạng nguyên khoa Mậu 
Thìn, niên hiệu Đoan Khánh thứ 4 (1508) đời vua Lê 
Ủy Mục. 

Ông làm quan đến chức Hàn lâm viện Thị thư 
kiêm Đông các Đại học sĩ. Sau ông làm quan nhà 
Mạc, vâng lệnh đi sứ nhà Minh cầu phong vương 
cho Mạc Đăng Dung, khi trở về được thăng chức Lễ 
bộ Thượng thư kiêm Hàn lâm viện Thị độc Chưởng 
viện sự, tước Trung phụ bá. 

Sau khi mất ông được truy phong tước hầu. 


GIAI THOẠI 
VỀ TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN GIẢN THANH 


1. Cháu biết làm câu đối! 


Nguyễn Giản Thanh là con trai Tiến sĩ 





1. Xem Trần Hồng Đức (Biên soạn): Các 0j Trạng nsuuên, 
Bảng nhấn, Thám hoa qua các triều đại phone kiến Việt Nam, Sẩä, 
Sở Văn hóa - Thông tin Bắc Ninh: Văn hiến Kinh Bắc, Sảd. 


117 


htfps://tieulun.hopto.org 


Nguyễn Giản Liên. Cậu bé Thanh sớm mổ côi cha từ 
khi 4 tuổi, nhưng vẫn nối được chí hướng nhà, từ 
nhỏ đã thông minh, mặt mũi khôi ngô, tuấn tú nên 
ai cũng thích cũng mến. 

Năm Nguyễn Giản Thanh lên 6 tuổi, một lần 
mẹ cậu mặc cho cái áo đỏ, cậu cưỡi một tàu lá cau 
giả làm ngựa cùng trẻ trong làng chạy ra ngoài chợ 
xem một đám cưới. Đám cưới ấy là của một viên 
quan to. Giản Thanh đứng ở bên đường ngóng 
xem đám lính dẹp đường. Trong khi mọi người 
đạt cả ra hai bên vì tiếng loa, tiếng roi, cậu bé 6 
tuổi vẫn cầm cổ ngựa mo, không tỏ ra sợ hãi chút 
nào, nhìn thẳng vào viên quan. 

Thấy một đứa trẻ khôi ngô lại bình tĩnh khác 
thường, viên quan liền dừng kiệu hỏi mấy vị hương 
chức nghênh tiếp, thì biết đấy là con một ông nghè, 
bèn gọi Giản Thanh lại gần: 

- Cậu đã đi học chưa? 

Nguyễn Giản Thanh không hể lúng túng, đáp 
ngay: 

- Cháu chưa đi học nhưng cháu hay chữ. 

Viên quan ngạc nhiên cười: 

- Sao chưa đi học mà đã hay chữ rồi? 

Nguyễn Giản Thanh thản nhiên trả lời: 

- Vì cháu biết làm câu đối. 

Nghe vậy viên quan liển ra câu đối ngay: 

- Thế thì đối câu này, hay ta sẽ thưởng: Trẻ cưỡi 


THO CHI. 


118 


htfps://tieulun.hopto.org 


Viên quan ra một vế đối giản đơn nhưng vận 
đúng vào cảnh Giản Thanh đang chơi trò cưỡi ngựa 
bằng tàu cau lúc ấy. 

Nguyễn Giản Thanh biết vậy, lại nhìn thấy trước 
mặt viên quan này có một con hạc gỗ sơn vua ban 
cho ông ta, liển đáp rằng: 

- Già chơi hạc gỗ. 

Viên quan nghe đến giật mình khen: 

- Quả là cậu bé này hay chữ thật! 

Nhưng Nguyễn Giản Thanh lại thưa ngay: 

- Cháu còn đối được câu dài hơn kial 

Viên quan đã định bỏ đi, thấy đứa bé có vẻ lằng 
nhằng bèn đọc thêm một vế đối nữa: 

- Hoài áo đỏ quét phân trâu. 

Câu đối lần này có ý mỉa mai hoàn cảnh Giản 
Thanh, ý nói con ông nghè mà phải chịu cảnh hèn 
hạ. Nhưng Nguyễn Giản Thanh lập tức trả lại: 

- Cháu đối là: Thừa lọne xanh che đái ngựa. 

Vẽ đối rất chỉnh, rất đúng với cảnh đón rước 
của viên quan và cũng tỏ một thái độ ngang tàng 
khiến viên quan mặc dầu phật lòng, vẫn không 
thể không khâm phục. Vả lại chuyện đối đáp giữa 
chợ, giữa đường ai cũng biết, cũng nghe, ông ta 
đành tỏ ra biết trọng người tài, sai người đem tiển 
thưởng cho Giản Thanh như lời đã hứa. 


2. Văn tức là người 
Giản Thanh từ đó càng chịu khó học. Ông được 


lh be, 


htfps://tieulun.hopto.org 


Tiến sĩ Đàm Thận Huy thu nhận làm học trò. Đàm 
Thận Huy là một trong Nhị thập bát tú (Hai mươi tám 
vì sao) trong hội Tao Đàn đời vua Lê Thánh Tông. 
Một lần đến nhà thầy nghe giảng, bài giảng đã 
xong nhưng liền đó trời đổ mưa, học trò không tài 
nào về được, phải ngồi lại. Cụ nghè Đàm Thận Huy 
thấy vậy bèn ra một câu đối để học trò cùng đối cho 
vui, cũng là để thử tài: 
- Vũ 0ô kiểm tỏa năng lưu khách. 
Nghĩa là: 
Mưa không có then khóa mà g1 được khách lại. 
Nguyễn Giản Thanh đối ngay: 
- Sắc bất ba đào dị nịch nhân. 
Nghĩa là: 
Sắc đẹp không phải là sóng gió mà làm đắm được 





1Sười la. 

Đàm Thuận Huy xem xong, khen rằng: 

- Câu đối này hay lắm, giọng văn có thể đỗ Trạng 
được, nhưng ý thì không được trung hậu. Sợ sau này 
mê đắm vào đường sắc dục mà hại đến sự nghiệp. 

Một người học trò khác tên là Nguyễn Chiêu 
Huấn đối tiếp: 

- Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân. 

Nghĩa là: 

Mặt trăng giống cái cung mà chẳng bắn ai. 

Ông Đàm Thuận Huy lại phê: 


- Câu này kém sắc sảo, không hay bằng câu của 
120 


htfps://tieulun.hopto.org 


trò Thanh, nhưng khí chất câu này hiển hòa, sau này 
trò sẽ có một cuộc sống yên ấm, chu toàn. 

Quả nhiên, mấy năm sau Giản Thanh đỗ thủ 
khoa, rồi đỗ Trạng nguyên đời vua Lê Ủy Mục (1508) 
làm đến Lễ bộ Thượng thư, nhưng sau vì say mê 
một cô gái đẹp mà thân bại danh liệt. Còn Chiêu 
Huãn chỉ đỗ Bảng nhãn nhưng suốt cuộc đời làm 


quan yên ổn. 


3. Trạng Me đẻ Trạng Ngọt 


Đương thời, cả chốn Kinh Bắc biết tiếng học 
giỏi của Nguyễn Giản Thanh và một người nữa 
tên là Hứa Tam Tỉnh quê ở làng Vọng Nguyệt 
(làng Ngọt), huyện Yên Phong (nay là xã Tam 
Giang). Mọi người đều tin tưởng các giải khôi 
nguyên sẽ vào tay hai người, có điểu không ai 
dám chắc người nào sẽ là Trạng nguyên, người 
nào sẽ là Bảng nhãn. 

Kỳ thi Hội khoa Mậu Thìn năm Đoan Khánh 
đời Lê Uy Mục (1508), cả Nguyễn Giản Thanh và 
Hứa Tam Tỉnh cùng đi thi. Qua các kỳ thi Hội, thi 
Đình, các quan trường đều thấy bài của Hứa Tam 
Tỉnh có phần xuất sắc hơn, nên đã dự định Hứa 
Tam Tỉnh đỗ Trạng nguyên, còn Nguyễn Giản 
Thanh đỗ Bảng nhãn. Người thứ ba đậu Thám hoa 
là Nguyễn Hữu Nghiêm. 


Cả ba vị đô cao được đưa vào yết kiến nhà 


121 


htfps://tieulun.hopto.org 


vua. Buổi ấy bà Kinh phi (mẹ nuôi vua) cũng có 
mặt trong buổi chẩu, trông thấy Nguyễn Giản 
Thanh khôi ngô tuấn tú hơn cả, liển chỉ ông mà 
hỏi quan trường: 

- Người này chắc là Trạng nguyên? Chà! Xứng 
đáng quái 

Quan trường lúng túng không muốn phật ý mẹ 
nuôi vua, nên chỉ vào Giản Thanh lẫn Tam Tỉnh mà 
tâu lên: 

- Hai người này đều học giỏi như nhau, nhưng 
chúng thần chưa biết lấy ai đỗ Trạng nguyên. Xin 
mẫu hậu và Hoàng thượng xét định. 

Nhà vua cũng biết văn của Hứa Tam Tỉnh hơn 
Nguyễn Giản Thanh nhưng vì muốn chiểu lòng mẹ 
nuôi mới ra thêm bài phú Phụng thành xuân sắc 
(Cảnh mùa xuân ở kinh đô) để xét tài. 

Nguyễn Giản Thanh biết rằng nếu làm phú bằng 
chữ Hán thì so với Tam Tỉnh sẽ không bằng. Nghĩ 
vậy bèn viết văn Nôm dụng ý để cả bà Kinh phi 
cũng hiểu. Bài văn được đọc lên, đến những đoạn tả 
kinh thành có ý: 

... Chợ hào đâm ñm, phô ngọc tẩn uẩh 
Trai bảnh bao đá cẩu 0uén áo, 

Gái éo le rủ yếm khỏi quân, 

Khách Tràng An cưỡi ngựa xem hoa... 

Bài văn được bà Phi khen mãi. 


Vua lại thấy Giản Thanh là người phủ Từ Sơn, 


122 


htfps://tieulun.hopto.org 


cùng phủ với quê ngoại mình (làng Phù Chẩn) 
bèn hỏi: 

- Làng Ông Mặc cách làng Phù Chẩn gần hay xa? 

Nguyễn Giản Thanh biết là hai làng xa nhau 
nhưng khôn khéo bảo: 

- Tâu bệ hạ, hai làng liền một cánh đồng ạ. 

Trong phép tỉnh điển, mỗi đồng là những năm 
trăm dặm, Nguyễn Giản Thanh dùng chữ đồng âm: 
đồng cũng có nghĩa là cánh đồng để tỏ ra hai làng 
gần. Vua nghe thây lấy làm vui mừng, truyền lấy 
Giản Thanh đỗ Trạng, còn Tam Tỉnh chỉ đỗ Bảng 
nhãn thôi. 

Biết chuyện này nho sĩ Kinh Bắc tỏ ý không bằng 
lòng nên vẫn chê Giản Thanh là “mạo Trạng 
nguyên”, nghĩa là “Trạng nguyên mặt” vì đẹp trai 
mà được đỗ Trạng, cũng có nghĩa là Trạng nguyên 
giả mạo, không xứng đáng. 

Chuyện Nguyễn Giản Thanh và Hứa Tam Tỉnh 
còn được dân gian giải thích rằng: Trước kia thầy 
địa lý Tả Ao từng xem đất nhà Tam Tỉnh và nói 
rằng đây là đất phát Trạng nguyên. Đến khi Tả Ao 
tiên sinh qua bên quê Nguyễn Giản Thanh thấy ngôi 
mộ tổ nhà ông Giản Thanh thì lại nói: “Đất ngôi này 
cũng phát Trạng”. 

Người ta lấy làm lạ, bèn hỏi Tả Ao: 

- Lẽ nào một khoa lại có hai Trạng nguyên? 


Tả Ao bèn nói răng: 


123 


htfps://tieulun.hopto.org 


- Trạng Me đè Trạng Ngọt. 

Làng Me (Ông Mặc) là quê Nguyễn Giản 
Thanh, làng Ngọt (Vọng Nguyệt) là quê Hứa Tam 
Tỉnh. Bấy giờ người ta không ai tin, đến lúc đó mới 
thấy là đúng! 


124 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN HOÀNG NGHĨA PHÚ 
(1484 - 1562) 


Hoàng Nghĩa Phú nguyên quán ở xã Mạc Xá, 
huyện Chương Đức. Sau dời đến xã Đan Khê, huyện 
Thanh Oai, (nay là làng Đa Sĩ, phường Kiến Hưng, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội). Ông là con trai 
trưởng của Tiên sĩ Hoàng Khắc Minh, hiệu Thủy 
Hiên Tiên Sinh (1453-1534); là chắt trưởng của cụ 
Hoàng Trình Thanh (1411-1463) - một trong 10 nhà 
Nho có đức nghiệp lớn của nước ta dưới triểu Lê. 

Hoàng Nghĩa Phú đỗ Trạng nguyên khoa Tân 
Mùi, niên hiệu Hổng Thuận thứ 3 (1511) đời vua Lê 
Tương Dực. Ông làm quan đến chức Tham tri chính 
sự kiêm Ngự sử. 


TƯ LIỆU VÀ GIAI THOẠI 
VỀ TRẠNG NGUYÊN HOÀNG NGHĨA PHÚ! 


Ngay từ thuở nhỏ, Hoàng Nghĩa Phú đã bộc lộ 





1. Xem Hoàng Thế Xương: Trạng nguyên Hoàng 
Nghĩa Phú (1485-1562), http: hohoanghuynhVietNam.vn, 
trong trang Dòng họ Huỳnh - Hoàng Việt Nam. 


125 


htfps://tieulun.hopto.org 


tính thông minh thiên bẩm, lên 4 tuổi đã đọc kinh 
truyện chính văn, lên 10 tuổi nổi tiếng là thần đồng. 

Một lần Hoàng Nghĩa Phú theo cha đến thăm 
quan huyện doãn Lê Đài. Quan huyện muốn thử trí 
thông minh cậu học trò nhỏ, nên ra câu đối rằng: 

Da Sĩ nhất hạt nông ẳa ức hoặc Sĩ Đa. 

Học trò nhỏ đáp lại: 

Cực trị chỉ thời loạn cực tất nhiên trị cực. 

Hai câu đối - đáp này ý tứ từng chữ đối lại nhau 
quyết liệt và sâu sắc, thể hiện con người có tầm nhìn 
xa trông rộng tài tình. Hai câu ấy đại ý như sau: 

Quan huyện thì tự hào rằng: Khen cho quan 
huyện, tóm quát mọi việc của cả một vùng, dân 
cũng nhiều mà binh lính cũng lắm. 

Học trò nhỏ thì chê rằng: Khổ cho sự chuyên 
quyển, gây ra nhiều lộn xộn, sẽ dẫn đến trị lại 
những quá đáng (ấy). 

Nghe xong sự đối đáp khảng khái đầy trí tuệ, 
quan huyện doãn kinh ngạc, không dám coi thường 
cậu học trò nhỏ. 

Năm 16 tuổi Nghĩa Phú dự thi Hương đỗ đầu, 
năm 17 tuổi Nghĩa Phú vào kinh dự thi Hội trúng 
Tam trường. Vì còn ít tuổi nên Nghĩa Phú được ở 
lại Quốc Tử Giám học tập tiếp. Năm 20 tuổi Nghĩa 
Phú được bổ đi làm Huấn đạo ở huyện Lệ Thủy. 
Năm Hồng Thuận thứ 3 khoa Tân Mùi (1511), 
Nghĩa Phú dự thi và đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập 
đệ đệ nhất danh (tức Trạng nguyên) và được bổ 


126 


htfps://tieulun.hopto.org 


làm quan Hàn Lâm viện Hiệu lý. Đến đời vua Lê 
Trang Tông, niên hiệu Nguyên Hòa thứ 2 (năm 
Giáp Ngọ, 1534) sự nghiệp trung hưng của nhà Lê 
bắt đầu, ông được bổ làm Giám sát Ngự sử Binh 
bộ Tả Thị lang rồi thăng Đông các Đại học sĩ và 
tiếp tục làm quan đến Tham tri Chính trị, Tham tri 
Chính phủ, dự bàn các công việc của triểu đình 
nhà Lê trong sự nghiệp trung hưng đất nước. 
Trong hoàn cảnh bắt đầu sự nghiệp trung hưng, 
một mặt phải đánh đẹp nhà Mạc, một mặt phải ổn 
định xã hội, thu phục lòng dân, Trạng nguyên 
Hoàng Nghĩa Phú đã đem hết tài năng và trí tuệ 
của mình phò vua vực nước. 

Với tài học của quan Trạng nguyên, với con 
người mang cốt cách của nhà Nho chính trực, ông 
không bao giờ một mình vào triểu yết kiến, nhưng 
rất cung kính giữ nghiêm phép tắc triểu đình, vì vậy 
rất được nhà vua trọng dụng và được thăng tiến vượt 
bậc không theo thứ tự. Vua nhà Minh cũng phải 
dành những lời khen ngợi Trạng nguyên Hoàng 
Nghĩa Phú là người thông thái. 

Năm 1548, ông dâng sớ xin lui về nghỉ hưu, phải 
ba lần khẩn khoản nhà vua mới chuẩn cho. Ông về 
quê hương sống yên bình bên gia đình con cháu. 
Cũng như cụ nội, ông và cha của mình, ông tận tụy 
với nước, thương mến chúng dân, tuân theo di chúc 
của cha, ông đã tặng lại cho nhân dân các làng Mạc 
Xá, Đồng Hoàng, Đồng Dương, Làng Thị,... thuộc 


127 


htfps://tieulun.hopto.org 


tổng Đồng Dương hàng trăm mẫu ruộng mà triểu 
đình đã ban thưởng cho gia đình ông làm bổng lộc 
lương ăn. Những khi mất mùa, gia đình ông đều 
cấp phát tiển, gạo cứu giúp dân nghèo. Vì vậy, 
chẳng riêng nhân dân mấy làng được nhận ruộng 
đất mà xa gần đểu vô cùng quý mến và biết ơn 
Trạng nguyên Hoàng Nghĩa Phú. 

Suốt cuộc đời làm quan đến khi trở về quê 
hương ông luôn sống trong thanh thản. Ông không 
ốm đau bệnh tật cho đến khi mất vào ngày 21 tháng 
Giêng năm Nhâm Tuất (1562). Triểu đình vô cùng 
thương tiếc, truy phong ông Đặc tiến kim tử, Vinh 
lộc Đại phu, Thái tử thái bảo. Mộ của ông và vợ 
được an táng tại xứ Đường Dâu, đầu gối hướng Bắc 
nhìn về hướng Nam trên cánh đồng của quê hương - 
nay là làng Đa 5ï, phường Kiến Hưng, quận Hà 
Đông, Hà Nội. Mộ của ông đã được ba chi họ Hoàng 
tu sửa năm 2000. 

Cũng như nhân dân các làng thuộc phường 
Đồng Mai (quận Hà Đông) đã lập đến thờ cụ 
Hoàng Khắc Minh (1453-1534) từ mấy trăm năm 
nay, nhân dân làng Đồng Dương (phường Đồng 
Mai, quận Hà Đông) lập đển thờ cả ba thế hệ: cha 
ông là Tiến sĩ Hoàng Khắc Minh, Trạng nguyên 
Hoàng Nghĩa Phú và con trai ông là Tiến sĩ Hoàng 
Thế Mỹ. Trong hậu cung của ngôi đển thờ (nay là 
đình thờ) trang nghiêm của làng Đồng Hoàng có 
đôi câu đối: 


128 


htfps://tieulun.hopto.org 


Quế tịch liên huụ tam thế phả; 
Đồng đình tự sự nhất thôn từ. 
Nghĩa là: 
Sách quếTiên Hếp rực rỡ ba đời ghi rõ; 
Đình làng Đồng Dương thờ phụng một lòng cúng tế: 


129 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN ĐỨC LƯỢNG 
(1465 - ?) 


Nguyễn Đức Lượng người xã Canh Hoạch, huyện 
Thanh Oai (nay là thôn Canh Hoạch, xã Dân Hòa, 
huyện Thanh Oai, Hà Nội); ông đỗ Trạng nguyên, 
khoa Giáp Tuất!, niên hiệu Hồng Thuận thứ 6 (1514) 
đời vua Lê Tương Dực. Lúc đầu ông tên là Hể, sau 
được vua phê cho đổi tên là Đức Lượng. 

Làm quan đến chức Thị lang. 


GIAI THOẠI VÀ TƯ LIỆU 
VỀ TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN ĐỨC LƯỢNG? 


Người khai đại khoa cho dòng họ Nguyễn Ở 
Canh Hoạch là ông Nguyễn Bá Ký. Cuốn sách Các 
nhà khoa bảng Việt Nam 1075-1919 có đoạn viết: “Phạm 
Bá Ký người xã Canh Hoạch huyện Thanh Oai... 





1. Xem Trần Hồng Đức (Biên soạn): Các ơị Trạng ngut/ên, 
Bằng nhãn, Thám hoa qua các triều đại phone kiến, Sẩd. 

2. Ngô Đức Thọ (Chủ biên): Các nhà khoa bảng Việt 
Nam (1075-1919), Nxb. Văn học, Hà Nội, 2006. 


130 


htfps://tieulun.hopto.org 


cha của Phạm Quý Lượng, ông nội Phạm Khuông 
Lễ”. Bản dịch văn bia lưu ở Quốc Tử Giám khắc tên 
những người đỗ tiến sĩ khoa Quý Mùi (1463) niên 
hiệu Quang Thuận năm thứ 4 cũng ghi là Phạm Bá 
Ký. Thế nhưng các đời sau Phạm Bá Ký như Trạng 
nguyên Nguyễn Đức Lượng, Tiến sĩ Khuông Lễ là 
con và cháu của ông, trong các văn bia, sách Đại 
Việt sử kú toàn thư, Đăng khoa lục và một số tài liệu 
của các soạn giả và phả tộc đều ghi là họ Nguyễn. 
Như vậy, vấn để đặt ra: Tại sao ông Nguyễn Bá Ký 
đi thi lại đổi sang họ Phạm hay tại sao tổ tiên họ 
Nguyễn ở Canh Hoạch từ sau ông Phạm Bá Ký 
đang là họ Phạm lại đổi sang họ Nguyễn. Theo tư 
liệu dòng họ Nguyễn Canh Hoạch thì dòng họ này 
có quan hệ thân tộc với dòng họ Nguyễn Trãi ở Nhị 
Khê từ thời Nguyễn Phi Khanh - cha của Nguyễn 
Trãi, vốn ở làng Chi Ngại (Chí Linh, Hải Dương) 
đời sang Nhị Khê lấy đó là bản quán. Lúc bấy giờ 
có một người em cùng đi lập quê ở Canh Hoạch. 
Các cụ truyền khẩu câu “Anh ở Ngọc Ổi (tên cũ 
làng Nhị Khê) em về Cổ Hạc” (tên cũ làng Canh 
Hoạch). Gặp thời nhiễu nhương, vụ án Lệ Chi Viên 
(1442) đã dẫn đến cái án bất công nhất trong lịch sử, 
đại công thần Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc. Vì có 
liên quan nên dòng họ Nguyễn ở Canh Hoạch phải 
đổi họ để đi thi. Đợi tới khi Nguyễn Trãi được vua 
Lê Thánh Tông minh oan, con cháu dòng họ 


Nguyễn ở Canh Hoạch mới đổi về họ cũ. 


151 


htfps://tieulun.hopto.org 


Phạm Bá Ký tức Nguyễn Bá Ký đỗ đệ Tam giáp 
đồng tiến sĩ xuất thân khoa Quý Mùi (1463) niên 
hiệu Quang Thuận thứ 4 đời vua Lê Thánh Tông. 
Ông làm quan to trong triều thăng đến chức Binh bộ 
Thượng thư. 

Trong cuốn Các nhà khoa bảng Việt Nam (1075-1919), 
có phi Nguyễn Đức Lượng là: “Người xã Canh 
Hoạch, huyện Thanh Oai. Con của Nguyễn Bá Ký, 
cha Nguyễn Khuông Lễ. Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ 
đệ nhất danh (Trạng nguyên) khoa Giáp Tuất (1514) 
niên hiệu Hồng Thuận thứ 6 đưới đời vua Lê Tương 
Dực. Thi đỗ năm 50 tuổi. Lúc đầu tên là Hể được 
Vua phê cho đổi tên là Đức Lượng. Làm quan đến 
chức Thị lang”. Sách Các Trạng nguyên nước †a có 
thêm chi tiết “Trạng nguyên Nguyễn Đức Lượng 
được đi sứ phương Bắc, khi mất được thăng chức 
Thượng thư”. 

Nguyễn Khuông LỄ con của Nguyễn Đức Lượng, 
đỗ Đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Ất Mùi 
(1535) niên hiệu Đại Chính thứ 6 dưới đời vua Mạc 
Đăng Doanh, được đi sứ, làm quan đến chức Hữu 
thị lang, tước bá. 

Trong nhà thờ Trạng nguyên hiện vẫn còn lưu 
đôi câu đối: 

Phiên âm: 

Cựu Trạng nguyên, sanh Trạng nguyên nhất 
giáp khoa danh quans sử bút, 


132 


htfps://tieulun.hopto.org 


Phụ tiến sĩ, tử tiến sĩ bát truyền chung 
đỉnh dụ sia khuông. 

Dịch nghĩa: 
Cậu Trạng nguyên, cháu Trạng quên, 
Khoa danh đỗ đâu sáng danh sử sách 
Cha tiến sĩ, con tiến sĩ, tám đời quyền 
quý phúc đâu nhà ... 


133 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN NGÔ MIỄN THIỆU 
(1499 - ?) 


Ngô Miễn Thiệu người xã Tam Sơn, huyện 
Đông Ngàn (nay là thôn Tam Sơn, huyện Từ Sơn, 
tỉnh Bắc Ninh). 

Ông đỗ Trạng nguyên, khoa Mậu Dần, niên hiệu 
Quang Thiệu thứ 3 (1518) đời vua Lê Chiêu Tông. 

Ngô Miễn Thiệu làm quan triều Mạc trải các chức 
Thượng thư Bộ Lại kiêm Đô ngự sử, Chưởng hàn lâm 
viện sự, Nhập thị kinh diên, tước Lý Khê bá. 


GIAI THOẠI 
VỀ TRẠNG NGUYÊN NGÔ MIỄN THIỆU! 


Ngô Miễn Thiệu quê làng Tam Sơn - một làng 
nổi tiếng hiếu học và khoa bảng, nơi duy nhất có 
đủ “Tam khôi” (Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám 
hoa) mà chính ông là một trong hai người đoạt 


học vị Trạng nguyên (Nguyễn Quan Quang và 





1. Sở Văn hóa - Thông tin Bắc Ninh: Văn hiến Kinh Bắc, 
Sảd. 


134 


htfps://tieulun.hopto.org 


Ngô Miễn Thiệu). Cha ông là Ngô Thẩm, đoạt học 
vị Bảng nhãn khoa thi Quý Sửu (1493) niên hiệu 
Hồng Đức thứ 24. 

Ngô Miễn Thiệu nổi tiếng thông minh mẫn tiệp, 
là người hội tụ được truyển thống hiếu học và khoa 
bảng dòng họ Ngô. Năm 20 tuổi Ngô Miễn Thiệu đỗ 
Trạng nguyên khoa thi Mậu Dần niên hiệu Quang 
Thiệu thứ 3 đưới đời vua Lê Chiêu Tông. Ông làm 
quan dưới triểu Mạc, thăng tới chức Thượng thư Bộ 
Lại kiêm Đô ngự sử, Chưởng hàn lâm viện sự, Nhập 
thị kinh diên, tước Lý Khê bá. 

Ngô Miễn Thiệu không chỉ là bậc quan tài năng 
mẫn cán, mà còn là người thầy giỏi giang, mẫu mực 
về trí tuệ và đức độ. Ông đã đào tạo được nhiều bậc 
nhân tài cho đất nước, ngay trong lúc cư quan nhậm 
chức, cũng như lúc nghỉ hưu ông đểu mở trường 
dạy học tại quê nhà. Với sự dạy dỗ rèn cặp trực tiếp 
của ông, hai người con trai đều đỗ Tiến sĩ: Ngô Diễn 
đỗ Tiến sĩ khoa Canh Tuất (1550) niên hiệu Cảnh 
Lịch thứ 3; Ngô Dịch đỗ Tiến sĩ khoa Bính Thìn 
(1556) niên hiệu Quang Bảo thứ 3. 

Đặc biệt, thẩy giáo Trạng nguyên Ngô Miễn 
Thiệu chính là người đã dạy dỗ Nguyễn Gia Mưu 
đạt học vị Tiến sĩ và trở thành ngoại tổ của dòng họ 
Ngô - Nguyễn ở Tam Sơn - một trong ba dòng họ 


nối đời khoa bảng ở làng quê nổi tiếng này... 


135 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN HOÀNG VĂN TÁN' 


Hoàng Văn Tán người xã Xuân Lôi, huyện Vũ 
Ninh (nay là thôn Xuân Lôi, xã Tam Giang, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh)! 

Ông đỗ Trạng nguyên khoa Quý Mùi, niên hiệu 
Thống Nguyên thứ 2 (1523) đời vua Lê Cung Hoàng. 

Ông làm quan với nhà Mạc, thăng đến chức Lễ 
bộ Tả thị lang. 


GIAI THOẠI 
TRẠNG NGUYÊN HOÀNG VĂN TÁN? 


Vào cuối thời Lê Sơ (đầu thế kỷ XV]) ở làng Xuân 
Lôi, huyện Vũ Ninh, phủ Từ Sơn, trấn Kinh Bắc có 





* Chưa rõ năm sinh, năm mất của Trạng nguyên Hoàng 
Văn Tán. 

1. Xem Ngô Đức Thọ (Chủ biên): Các nhà khoa bảng 
Việt Nam (1075-1919), Nxb. Văn học, 2006 phi: [Hoàng Văn 
Tán] người xã Xuân Lôi, huyện Võ Giàng (nay là thôn 
Xuân Thủy, xã Quế Tân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). 

2. Nguyễn Văn An: Giai thoại 0ê Trạng nguyên Hoàng 
Văn Tán, Bắc Ninh online, 17-7-2013. 


136 


htfps://tieulun.hopto.org 


cậu bé tên là Hoàng Văn Tán gia cảnh tuy nghèo 
túng nhưng rất thông minh và giỏi đối đáp. 

Một hôm, mẹ Tán đi chợ ở làng Thị Cầu thấy 
đám rước “Vinh quy bái tổ” của một vị Tiến sĩ về 
làng Kim Đôi rất đông vui, trang trọng, lộng lẫy, bà 
ao ước con trai mình cũng được học hành đỗ đạt 
như vậy. Về nhà nhìn vào hoàn cảnh gia đình mình 
bà chỉ biết than thở rồi kể lại chuyện đó với người 
con trai. Cậu bé Tán bèn sà vào lòng mẹ và nói “như 
đỉnh đóng cột” rằng: Con mà được ổi học thời con 
sẽ đỗ cao hơn! 

Thấy Tán còn nhỏ mà ăn nói khẳng khái khác 
thường, bà mẹ quyết tâm đưa con tìm thầy học chữ. 
Nghe tiếng thầy đồ làng Vị (nay thuộc làng Phương 
Vĩ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh) nổi tiếng 
hay chữ, bà đưa Tán đến xin “nhập môn”. Ngắm đi 
ngắm lại tướng mạo cậu bé, thầy đổ vui vẻ nhận lời. 

Lớp học có hơn chục nho sinh nhưng thầy chưa 
cho Hoàng Văn Tán được học chữ ngay, cậu chỉ được 
giao làm những việc vặt như quét nhà, dọn đẹp, nước 
nôi, điểu đóm phục vụ lớp học. Cậu bé Tán chỉ đứng 
ở bên ngoài học lỏm, nhưng với trí thông minh bẩm 
sinh nên cậu “nhập tâm” và thuộc bài làu làu còn giỏi 
hơn các nho sinh ở trong lớp. 

Một hôm có cụ Chánh mang lễ và dẫn con trai 
đến nhập học. Nhìn lên mâm lễ lớn vừa đặt trên 
hương án, thầy đổ tức thì ra một vế đối có ý thử tài 


trò mới và các nho sinh: 


137 


htfps://tieulun.hopto.org 


“Ruổi đỗ mâm xôi, mâm xôi đỗ”. 

Vì thầy chơi chữ nên vế ra này rất khó đối, cả 
đám học trò ngơ ngác nhíu mày im lặng, thầy đồ lắc 
đầu, hết hy vọng. Bất ngờ cậu bé Tán từ bếp chạy 
lên, tay vẫn sách siêu nước bốc hơi nghi ngút, cậu 
kính cẩn xin phép thầy được đối lại, thầy gật đầu 
bằng lòng. Cụ Chánh và đám nho sinh đứng im 
phăng phắc nhìn cậu bé Tán với vẻ ngò vực. Tán 
đõng dạc đọc: 

“Kiến bò đĩa thịt, đĩa thịt bò”. 

Thầy đồ giật mình vì vế đối của Tán chữ và nghĩa 
rất chỉnh. Còn cánh nho sinh thì phục lắm! Từ hôm đó 
thầy cho cậu “nhập môn” chính thức. Với bản chất con 
nhà nghèo vốn cần cù chịu khó cộng với sự thông 
minh sẵn có học một biết mười, Hoàng Văn Tán miệt 
mài ngày đêm luyện bút, rèn văn dùi mài kinh sử. 
Năm sau nhà vua mở khoa thi lớp học thì đông, thầy 
đổ muốn chọn những môn sinh đã học lâu năm có 
nhiều học vấn, kinh nghiệm để lên kinh đô ứng thí, vì 
vậy Hoàng Văn Tán không được xếp trong diện đó. 
Khi chuẩn bị “lều chõng” lên đường đi thi thì trời nổi 
cơn mưa, thầy đổ muốn khảo thí các môn sinh lần 
cuối bèn ra một vế đối: 

“Lác đác mưa sa làng VỊ Vũ”. 

(Vị Vũ tức làng Phương Vĩ, phường Vũ Ninh 
ngày nay - quê thầy đồi. 

Một lần nữa cả môn trường im lặng, thầy trầm 


tư vẻ mặt không vui. Bỗng nhiên có tiếng xin thầy 


138 


htfps://tieulun.hopto.org 


được đối vang lên từ phía sau, thầy ngoảnh lại 
chính là Hoàng Văn Tán, thấy vậy thầy vui vẻ đồng 
ý nhận lời, Tán đáp lại rằng: 

“Âm ầm sấm động đất Xuân Lôi”. 

(Xuân Lôi là quê của Hoàng Văn Tán). 

Tán vừa đọc dứt vế đối thì trên trời lóe chớp và 
tiếp theo là một tiếng sấm rất lớn. Thầy đổ sung 
sướng reo lên: “Trạng nguyên của ta đây rồi!”. 

Quả nhiên, khoa thi năm Quý Mùi (1523) niên 
hiệu Thống Nguyên thứ 2 đời vua Lê Cung Hoàng, 
Hoàng Văn Tán đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ đệ 
nhất danh Trạng nguyên (khoa này lấy đỗ 36 người, 
trong đó có 3 Tiến sĩ cập đệ, 8 Tiến sĩ xuất thân 
(Hoàng giáp), 25 đồng Tiến sĩ xuất thân). Sau này 
ông được giao cùng với Đông các Đại học sĩ Đạo 
Nguyện bá Nguyễn Văn Thái thảo tờ chiếu của vua 
Lê Cung Hoàng nhường ngôi cho Mạc Đăng Dung 
và làm quan cho nhà Mạc tới chức Tả thị lang Bộ Lễ. 


139 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN TRẦN TẤT VĂN 


Trần Tất Văn người xã Nguyệt Áng, huyện An 
Lão (nay là thôn Nguyệt Áng, xã Thái Sơn, huyện 
An Lão, Thành phố Hải Phòng). 

Ông đỗ Trạng nguyên khoa Bính Tuất, niên hiệu 
Thống Nguyên thứ 5 (1526), đời vua Lê Cung 
Hoàng. Làm quan nhà Mạc đến chức Thượng thư, 
tước Hàn Xuyên bá, từng đi sứ nhà Minh!. 


CUỘC ĐỜI VÀ GIAI THOẠI 
VỀ TRẠNG NGUYÊN TRẦN TẤT VĂN 


1. Sự nghiệp nhiều thăng trầm 


Từ đời vua Lê Ủy Mục đến đời vua Lê Tương 
Dực trở đi, các vua Lê đều sa vào con đường xa hoa 
vô độ. Triểu đình đổ nát, quan lại tham nhũng, lộng 
hành, nội bộ triểu đình lục đục, lập bè phái chém 


giết lẫn nhau, tranh giành quyển lực. Đời sống nhân 





1. Xem Ngô Đức Thọ (Chủ biên): Các nhà khoa bảng 
Việt Nam (1075-1919), Sảd. 


140 


htfps://tieulun.hopto.org 


dân cực khổ trăm bể. Theo lệ thường, người đỗ 
Trạng nguyên sẽ được dựng bia tiến sĩ ở Văn miếu. 
Nhưng khoa thi năm đó, do tình hình loạn lạc nên 
Trạng nguyên Trần Tất Văn không được vinh dự ấy. 
Nhiều quan lại chán ghét triểu đình đương thời và 
muốn thay đổi triểu chính, Trần Tất Văn cũng ở 
trong số đó. Ngay sau khi thi đỗ, Trạng nguyên 
Trần Tất Văn được nhà Lê bổ nhiệm làm quan hàng 
tứ phẩm. Với hy vọng nhà Mạc có thể xây dựng lại 
đất nước thống nhất cường thịnh, ông và nhiều 
quan lại cùng chí hướng ủng hộ Mạc Đăng Dung lật 
đổ nhà Lê lập nên triểu Mạc; trở thành một trong 
những người có đóng góp lớn trong việc lập nên 
vương triểu mới. Ông được Mạc Đăng Dung kính 
trọng, bổ nhiệm phụ trách 5 tòa đô đốc và sảnh viện. 
Ông hết lòng phò tá vua Mạc ổn định tình hình đất 
nước. Khi Mạc Đăng Doanh, con trai của Mạc Đăng 
Dung lên ngôi, ông vẫn tiếp tục được trọng dụng và 
được phong đến chức Thượng thư, tước Hàn Xuyên 
bá, phụ trách việc soạn thảo văn thư giữa nhà Mạc 
với nhà Minh. Ông từng được cử đi sứ nhà Minh. 
Dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp chính trị, văn 
chương và được nhắc nhiều trong sử sách về Trạng 
nguyên Trần Tất Văn là lần đi sứ nhà Minh với bài 
biểu lui vạn binh. Sử sách ghi rằng: Sau khi nhà Mạc 
lên ngôi, tàn dư nhà Lê cầu cứu nhà Minh. Viện cớ 
diệt Mạc để khôi phục Lê, nhà Minh xâm lược nước 
ta. Trạng nguyên được vua Mạc Đăng Doanh cử đi 


141 


htfps://tieulun.hopto.org 


Sứ. Bằng tài ngoại giao và sự lập luận sâu sẮC, ông 
khiến âm mưu, thủ đoạn của nhà Minh bị vạch trần. 
Với bài biểu, Trạng nguyên Trần Tất Văn khiến 2 
tướng nhà Minh là Mao Bá Ôn và Cừu Loạn quyết 
định lui quân, tránh cho nước nhà một cuộc binh 
đao. 39 năm sau, nối nghiệp cha, con trai lrạng 
nguyên Trần Tất Văn là Trần Tảo đỗ đồng Tiến sĩ 
khoa Ất Sửu, niên hiệu Thuần Phúc thứ 4, triểu 
Mạc, phụng sự triểu Mạc. Trần Tảo được làm quan 
đến chức Thừa Chánh sứ. 

Nhưng mong muốn xây dựng triểu đại cường 
thịnh, nhân dân ấm no của Trạng nguyên không 
thành hiện thực. Năm 1592, nhà Mạc bị lật đổ, Trần 
Tảo bị bắt và bị giết ở Thảo Tân, gia đình Trạng 
nguyên bị họa “tru di tam tộc”. Dòng họ Trần làng 
Nguyệt Áng bị trả thù thảm khốc, dòng dõi Trần Tất 
Văn không còn ai. Những dấu tích của Trạng nguyên 
Trần Tất Văn hầu như không còn. Điểu này lý giải tại 
sao sử sách, tài liệu ghi chép về ông không nhiều; 
phải mất rất nhiều năm, trải qua nhiều cuộc hội thảo 
mới xác định phần nào về thân thế và sự nghiệp của 
ông. Đến nay, năm sinh, năm mất của ông vẫn chưa 
xác định cụ thể. Cây cầu đá 7 nhịp tương truyền 
Trạng nguyên dựng cho dân làng nay cũng chỉ còn 
dấu vết 2 trụ đá đặt trong sân chùa và trong những 
câu chuyện kể của dân làng Nguyệt Áng. Dẫu vậy, 
tên tuổi của ông vẫn được các sách: Đại Việt đỉnh 
nguyên Phật lục (Nguyễn Sư Hoàng), Thiên Nam lịch 


142 


htfps://tieulun.hopto.org 


triệu liệt huyện đăng khoa bị khảo (Phan Hào Phủ - Phan 
Huy Ôn soạn); Đỉnh khiết Đại Việt lịch triều đăng khoa 
lịch (Vũ Miên, Phan Trọng Phiên biên soạn và 
Nguyễn Hoàn hiệu đính)... ghi lại, khẳng định truyển 
thống khoa bảng, đức hiếu học của Trạng nguyên. 


2. Khẳng định truyền thống hiếu học của quê 
hương 

Các sách đều ghi rõ Trần Tất Văn người làng 
Nguyệt Áng, huyện An Lão; xuất thân trong gia 
đình Nho học. Qua nhiều năm miệt mài đèn sách, 
ông lần lượt vượt qua và đỗ đầu trong các kỳ thi 
Hương (đỗ Giải nguyên), thi Hội (đỗ Hội nguyên) 
và thi Đình (Trạng nguyên). Tại Hội thảo khoa học 
về Trạng nguyên Trần Tất Văn, nhà nghiên cứu sử 
học Ngô Đăng Lợi phát biểu: Với 800 năm Hán học, 
nước ta đào tạo được gần 3.000 tiến sĩ, trong đó chỉ 
có 47 người giành học vị Trạng nguyên, còn gọi là 
“Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ đệ nhất danh”. Số 
lượng Trạng nguyên ít ỏi càng khẳng định sự tuyển 
chọn khắt khe, nghiêm cẩn; nếu không có thực tài 
khó có thể đạt tới. Việc huyện An Lão có một vị 
Trạng nguyên là niềm tự hào về truyển thống hiếu 
học của quê hương. Hơn nữa, con trai Trạng nguyên 
Trần Tất Văn là Trần Tảo cũng thi đỗ quan Nghè. 
Truyển thống khoa cử nước nhà ghi nhận: mới có 
19/47 trạng nguyên có cha, chú, anh em cùng đỗ đại 
khoa. Một gia đình có cha đỗ Trạng, con đỗ Nghè 
thì chỉ có 7. Việc một gia đình có cha đỗ Trạng, con 


143 


htfps://tieulun.hopto.org 


đỗ Nghè chứng tỏ truyển thống hiếu học, con nối 
nghiệp cha, giữ được nếp nhà. Tài văn chương, 
chính trị của Trạng nguyên được Vũ Phương Đề ghi 
lại trong chuyện “Một bài biểu lui vạn binh“”!: Với 
lời lẽ vô cùng đanh thép, mạch văn chặt chẽ, ý tứ 
sâu sắc như đoạn “Coi nước tôi võ nhân, ít học, thì 
lễ nghĩa sao đáng trách móc? Bảo thương dân An 
Nam vô tội nỡ nào đem gươm giáo chém giết dân 
làng”. Bài biểu khiến tướng Minh là Mao Bá Ôn xúc 
động rổi quyết định lui quân. Ngoài ra, Cục Văn thư 
và Lưu trữ Nhà nước hiện còn lưu giữ bản "Tiểu chí 
tỉnh Kiến An", trong đó có đoạn viết: “Trong lĩnh 
vực văn học đáng nêu lên là ông Trần Tất Văn, làng 
Nguyệt Áng (An Lão), ông Trạng Lang làng Hạnh 
Thị (An Lão) là những người dân hiếm có của tỉnh 
Kiến An đã đạt tới đỉnh cao của khoa cử là đỗ Trạng 
nguyên và Hoàng giáp. Nhưng những nhà Nho này 
không để lại một sự nghiệp nào cho hậu thế nên dân 
chúng ít biết đến...“. Những quan điểm, lời nhận xét 
của tác giả này chưa đầy đủ và cả đến nay, tài liệu 
sử sách ghi về ông chưa thật nhiều nhưng cho thấy, 
dù ở thời kỳ nào, tên tuổi của Trạng nguyên Trần 
Tất Văn cũng được nhân dân nhắc nhở, tự hào. 





1. Công dư tiệp ký (ghi nhanh lúc rỗi việc công): Là 
tập truyện ký chữ Hán - của tác giả Vũ Phương Để (1697-?); 
ghi chép về các giai thoại có liên quan đến dòng họ và 
quê hương tác giả. 


144 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN ĐỖ TỔNG' 
(1504 - ?) 


Trạng nguyên Đỗ Tổng! sinh năm 1504, người xã 
Lại Ốc, huyện Tế Giang (nay là thôn Lại Ốc, xã Long 
Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). 

Ông đỗ Trạng nguyên khoa Kỷ Sửu, niên hiệu 
Minh Đức thứ 3 (1529) đời vua Mạc Đăng Dung. 
Làm quan đến chức Hình bộ Tả thị lang. 





* Xem Ngô Đức Thọ (Chủ biên): Các hà khoa bảng Việt 
Nam (1075-1919), Sảad. 

1. Sách Các ơj Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa qua các 
triểu đại phong kiến Việt Nam, Sảd, ghỉ tên ông là Đỗ Tông. 


145 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN THIẾN 
(1495 - 1557) 


Nguyễn Thiến người xã Canh Hoạch, huyện 
Thanh Oai (nay là thôn Canh Hoạch, xã Dân Hòa, 
huyện Thanh Oai, Hà Nội). 

Nguyễn Thiến đỗ Trạng nguyên khoa Nhâm 
Thìn, niên hiệu Đại Chính thứ 3 (1532) đời vua Mạc 
Đăng Doanh. 

Ông làm quan nhà Mạc trải các chức Lại bộ 
Thượng thư, Ngự sử đài đô ngự sử, Đông các Đại 
học sĩ, Nhập thị kinh diên, tước Thư quận công. Sau 
này vì bất mãn với nhà Mạc, ông cùng với thông gia 
là Đại tướng Thái tể Phụng Quốc công Lê Bá Ly dẫn 
quân vào Thanh Hóa quy thuận triểu Lê Trung 
Hưng. Vua Lê Trung Hưng ban thưởng, cho giữ 
nguyên các chức tước, đảm trách việc tuyển bổ quan 
lại cho nhà Lê trong khoảng 8 năm. Ông mất năm 
Thiên Hựu (1557) đời vua Lê Anh Tông!. 





1. Xem Ngô Đức Thọ (Chủ biên): Các nhà khoa bảng 
Việt Nam (1075-1919), Sảd. 


146 


htfps://tieulun.hopto.org 


Nguyễn Thiến còn có tên hiệu là Cảo Xuyên!, 
Ông đỗ Trạng nguyên trước Nguyễn Binh Khiêm 
một khoa, sau đó hai vị Trạng nguyên này thường 
xướng họa thơ văn với nhau. Hiện còn một số bài 
thơ của Nguyễn Thiến chép trong Toàn Việt thi lục và 
Bạch Vân am thi tập. 

Cũng cần nói thêm Trạng nguyên Nguyễn Thiên 
là cha của danh tướng Nguyễn Quyện, là thủy tổ 
của đại thi hào Nguyễn Du - tác giả truyện thơ Nôm 
tuyệt diệu: Truyện Kiểu. Điều đó đã được khẳng 
định qua phả hệ của dòng họ Nguyễn Du ở làng 
Tiên Điển, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Nguyễn 
Thiến sinh ra Nguyễn Miễn (tước Phù Hưng hầu). 
Người con thứ ba của Nguyễn Miễn là Nguyễn 
Nhiệm (Nhậm) (tước Nam Dương hầu), năm 1601 tụ 
binh chống lại nhà Lê ở vùng Hoàng Giang (Ninh 
Bình), nhưng thất bại, chạy vào ẩn cư ở Tiên Điển 
chính là cụ tổ của họ Nguyễn - Tiên Điển. Có thể nói 
thi hào Nguyễn Du đã tiếp nối và làm tỏa sáng 
truyền thống thi thư của tổ tiên ông vốn có từ Thám 
hoa Nguyễn Doãn Địch người làng Tảo Dương và 
Trạng nguyên Nguyễn Thiến trú quán ở làng Canh 
Hoạch, trang Cổ Hoạch xưa. 





1. Từ điển Văn học, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2004. 


147 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM 
(1491 - 1585) 


Nguyễn Bỉnh Khiêm người xã Trung Am, huyện 
Vĩnh Lại, Hải Dương (nay thuộc Vĩnh Bảo, ngoại 
thành Hải Phòng). Ông tên húy là Văn Đạt, tự 
Hanh Phủ. 

Nguyễn Bỉnh Khiêm đỗ Trạng nguyên khoa Ất 
Mùi, niên hiệu Đại Chính thứ 6 (1535) đời vua Mạc 
Đăng Doanh. Ông làm quan đến chức Thượng thư, 
Thái phó, tước Trình Quốc công. 

Ông nổi tiếng bởi tài tiên tri, được dân gian tôn là 
Trạng Trình. 


GIAI THOẠI 
VỀ TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM 


Sinh ra trong một gia đình trí thức phong kiến, 
cha của Nguyễn Bỉnh Khiêm là Văn Định, có đạo 
hiệu là Cù Xuyên tiên sinh, là người có văn tài, mẹ 
là con gái quan Thượng thư Nhữ Văn Lan, cũng là 
một người có học vẫn, lại rất thông tuệ và am hiểu 
lý số. Ngay từ thời nhà Lê cực thịnh, bà đã đoán 


146 


htfps://tieulun.hopto.org 


trước được rằng bước đường suy vong của nhà Lê 
chẳng còn bao xa. 

Tương truyền rằng, bà mẹ của Nguyễn Bỉnh Khiêm 
tuy đã đến tuổi cập kê song không đoái hoài gì đến 
chuyện chổng con. Nhưng một hôm, bà gặp Văn Định 
(sau này là cha của Nguyễn Bỉnh Khiêm), thấy ông 
này tướng mạo phú quý, sau này ắt sinh quý tử, mới 
chọn ông làm nơi gửi gắm cuộc đời mình. 

Thuở nhỏ, Nguyễn Bỉnh Khiêm rất thông minh, 
lại sớm biết nói, chưa đầy một năm đã nói được 
nhiều từ. Mẹ bắt đầu dạy ông đọc Kinh truyện và 
Thơ quốc âm. Lên bốn tuổi, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã 
thuộc các kinh truyện chính. Một hôm, cha ông 
đang đọc sách, ông cũng ghé vào xem, đột nhiên 
ông chỉ vào bốn chữ và đọc to lên rằng: “Nhật xuất 
Đông phương” (Nghĩa là: Mặt trời mọc ở phương 
Đông). Người cha vô cùng kinh ngạc, vì lúc ấy cậu 
vẫn chưa biết chữ. 

Lớn lên, Nguyễn Bỉnh Khiêm học thầy Lương 
Đắc Bằng, được thầy tận tình dạy bảo, truyền thụ 
cho môn học Dịch lý và sách Thái ất thần kính (Bộ 
kinh thần thông về Thái ất). Tuy học giỏi, nhưng lớn 
lên vào lúc xã hội “không còn cảnh thái bình”... 
“khắp nơi, chỗ nào cũng máu chảy thành sông, 
xương chất thành núi”, Nguyễn Bỉnh Khiêm ẩn chí 
đợi thời. Mãi sau này, nhà Mạc thay nhà Lê, theo lời 
khuyên của gia đình và bạn đồng môn, một phần xã 
hội cũng đã tương đối ổn định, Nguyễn Binh Khiêm 


149 


htfps://tieulun.hopto.org 


mới ra ứng thí, đậu Trạng nguyên, năm ấy ông vừa 
tròn 45 tuổi (năm 1535). 

Ông ra làm quan triều Mạc, vừa được 8 năm 
(1535 - 1542), thấy gian thần hoành hành, trong triều 
các đại thần chia bè, kéo cánh, Nguyễn Bỉnh Khiêm 
dâng sớ xin chém lộng thần, không được chấp 
thuận, ông bèn thác bệnh, cáo quan về vui thú điển 
viên. Song, được một thời gian, vì muốn mang tài trí 
của mình giúp đời, và cũng do sự ràng buộc của nhà 
Mạc với những sĩ phu có uy vọng, ông quay trở lại 
triểu tham chính, giữ các chức quan: Tả thị lang Bộ 
Lại, Thượng thư Bộ Lại, Trình tuyển hầu, Trình 
Quốc công. Người đời yêu mến, kính trọng ông vẫn 
gọi ông là Trạng Trình. 

Mãi đến năm 70 tuổi, Nguyễn Bỉnh Khiêm mới 
thực sự treo mũ từ quan. Ông về quê nhà, đựng am 
Bạch Vân bên bờ sông Tuyết Hàn, lây đạo hiệu là Bạch 
Vân cư sĩ. Người đời cũng thường gọi ông là Tuyết 
Giang phu tử. Ông mở trường dạy học, học trò theo 
học rất đông. Học trò ông có nhiều người nổi tiếng 
như: Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Dữ, Nguyễn 
Quyện, Lương Hữu Khánh... 

Người đương thời tôn kính ông như bậc thầy. 
Thường mỗi khi có việc gì hệ trọng, triểu Mạc, 
chúa Trịnh, chúa Nguyễn vẫn phái sứ giả đến hỏi 
ý kiến ông. 

Như đã nói ở trên, thời Nguyễn Bỉnh Khiêm sống 
là thời xã hội rối ren, đất nước bị chia cắt. Nhà Lê bấy 


150 


htfps://tieulun.hopto.org 


giờ suy yếu, Mạc Đăng Dung thừa cơ soán ngôi vua. 
Lập tức, cựu thần nhà Lê nổi lên chống lại nhà Mạc. 
Trong số đó có Nguyễn Kim chiếm cứ suốt một vùng 
từ Thanh Hóa trở vào. Nguyễn Kim có người con rể 
tên Trịnh Kiểm - người này văn võ toàn tài, lại có chí 
lớn, là cánh tay phải đắc lực giúp Nguyễn Kim lập 
nên nhà Lê Trung Hưng. Sau Nguyễn Kim bị một 
tướng nhà Mạc trà trộn vào, đánh thuốc độc chết, 
toàn bộ binh quyển vào tay Trịnh Kiểm. Trịnh Kiểm 
thừa cơ hội vua Lê Trung Tông mất, không có người 
nối ngôi, muốn tự mình lên ngôi vua, mới sai người 
đi Vĩnh Lại hỏi Trạng Trình. 

Trạng Trình nghe xong, không trả lời, chỉ ngoảnh 
mặt lại, bảo người nhà rằng: 

- Năm nay lúa không được mùa, vì thóc giống 
lép, chúng bay đi tìm thóc cũ gieo mới tốt. 

Nói xong, Trạng chống gậy đi chơi, khách cũng 
đi theo. Thì ra Trạng đến chùa làng, gặp một nhà sư, 
Trạng Trình bảo: 

- Nhà sư giữ chùa, thờ Phật mà ăn oản nhé! 

Sứ giả về, thuật lại những lời Trạng Trình nói, 
Trịnh Kiểm hiểu Nguyễn Bỉnh Khiêm khuyên mình 
cứ lấy đạo bể tôi mà phù vua Lê, thì quyển hành sẽ 
giữ được. 

Trịnh Kiểm bỏ ý định xưng vương, sai người đến 
làng Bố Vệ rước Lê Duy Bang, là cháu sáu đời của 


Lê Trừ (anh thứ hai của Lê Lợi) về làm vua (tức vua 


151 


htfps://tieulun.hopto.org 


Lê Anh Tông). Quả nhiên, vua Lê chỉ là một ông vua 
bù nhìn, bao nhiêu quyển lực đều ở trong tay chúa 
Trịnh cả. 

Trịnh Kiểm thay bố vợ nắm binh quyển, sợ hai 
người em trai của vợ là Nguyễn Uông, Nguyễn 
Hoàng tranh giành quyền lực, nên đã ám hại 
Nguyễn Uông và ngấm ngầm tìm cách ám hại nốt 
Nguyễn Hoàng. Thấy thế, Nguyễn Hoàng bèn lấy 
cớ xin vào trấn thủ Thuận Hóa để giữ mình. Thỉnh 
cầu ấy được chấp nhận vì Trịnh Kiểm cũng muốn 
đẩy Nguyễn Hoàng đi thật xa kinh đô để dễ bể 
chuyên quyển. Trước đó, Nguyễn Hoàng đã bí mật 
cho người ra hỏi Nguyễn Bỉnh Khiêm về kế an thân, 
thì ông trả lời: 

- “Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân”. 

Nghĩa là: Một dải Hoành Sơn, dung thân muôn 
đời. Ngụ ý rằng nếu biết dựa vào một đải Hoành 
Sơn (tức dãy núi có Đèo Ngang) thì có thể lập 
nghiệp được lâu dài. 

Sau khi được chấp thuận, Nguyễn Hoàng đem gia 
quyến và quân binh vào Nam năm 1558. Thuở ban 
đầu, Nguyễn Hoàng dựng dinh trại ở xã Ái Tử, 
huyện Đăng Xương (Triệu Phong, Quảng Thị). 
Nguyễn Hoàng biết khéo võ về quân dân, thu dùng 
hào kiệt, sưu thuế nhẹ, nên được rất nhiều người 
mến phục, gọi là “Chúa Tiên”. Nguyễn Hoàng một 
mặt khai hoang lập ấp, phát triển kinh tế, nuôi lực 


lượng, tính kế lâu dài, một mặt vẫn giữ quan hệ vua 


152 


htfps://tieulun.hopto.org 


tôi với nhà Lê ngoài Bắc. Công cuộc khẩn hoang và 
chính sự rộng rãi của Nguyễn Hoàng đã đem lại hiệu 
quả rõ rệt về mọi mặt... Quả nhiên, dòng dõi các chúa 
Nguyễn kéo dài đến tận đầu thế kỷ XIX. 

Nhà Lê, với sự phò tá của chúa Trịnh, trong già 
nửa thế kỷ đó đã có 38 cuộc giao tranh lớn với nhà 
Mạc, đẩy đất nước vào cảnh loạn lạc phân ly, người 
dân khổ cực, đói khát. Cho đến năm 1592, nhà Mạc 
bị thất thế, không thể trụ lại ở Thăng Long nữa mới 
sai sứ giả đến hỏi Nguyễn Bỉnh Khiêm, ông chỉ ra 
cho nhà Mạc một con đường: 

- “Cao Bằng tuy tiểu, khả dĩ sổ thế”. 

Nghĩa là: Đất Cao Bằng tuy nhỏ, nhưng có thể ở 
được mấy đời. Quả nhiên, mãi đến năm 1688, sau ba 
đời giữ đất Cao Bằng, nhà Mạc mới bị diệt vong. 


Ở Nghệ An, từ lâu lưu truyền câu sấm, mà ai ai 
cũng quả quyết đó là của Trạng Trình Nguyễn 
Bỉnh Khiêm: 

“Đụn Sơn phân siải, Bò Đái thất thanh”. 

Nghĩa là: Khi nào núi Đụn chia làm hai đỉnh, thì 
khe Bò Đái mất tiếng. 

Khe Bò Đái là một khe nước nhỏ, thuộc làng Chi 
Cơ, tổng Võ Nguyên, huyện Thanh Chương (nay 
thuộc Nam Đàn, Nghệ An). Do nước từ trên cao 


153 


htfps://tieulun.hopto.org 


chảy xuống, lại chảy xuống chỗ toàn đá, nên phát ra 
tiếng thập thình dù ở cách xa 5, 6 km. 

Khe Bò Đái đã tổn tại rất lâu, và tiếng thập thình 
ấy đã trở thành âm thanh quen thuộc không thể 
thiếu của người dân mãy xã quanh đó, vậy mà hơn 
300 năm sau, kể từ khi câu sãm ra đời, vào niên hiệu 
Bảo Đại thứ 20, tức năm 1944, một trận mưa to gió 
lớn nổi lên, tự nhiên núi Đụn bị xẻ ra làm hai đỉnh, 
lập tức tiếng thập thình ở bên khe Bò Đái tắt ngấm. 

Dân gian cũng truyển lại câu chuyện Nguyễn 
Bỉnh Khiêm cứu cháu bảy đời bị đói như sau: 

Gia cảnh của cháu bảy đời Trạng Trình nghèo 
lắm. Gặp năm đói kém, trong bổ, thóc không còn 
một đấu, mọi vật có giá trị trong nhà đã bán hết 
sạch. Người cháu trong bụng vừa buổn, vừa đói, 
ngổi giở cuốn sách của cụ Nguyễn để lại. Bất ngờ 
đọc đến hai câu: 

“Nsã cứu nh thượng lương chỉ ách 
Nhữ cứu nsã thất thế chỉ bẩm “. 

Nghĩa là: 

- Ta cứu ngươi khỏi tai nạn do xà nhà gâu ra 
Ngươi giúp ta cứu cháu báu đời (của ta) khỏi đói. 

Người cháu lạ lắm, trong bụng băn khoăn, nửa 
ngờ nửa tin. Trạng đã mất từ lâu rổi, sao có thể cứu 
được quan huyện khỏi nạn do xà nhà gây nên. Tuy 
thắc mắc thế, nhưng đang ở bước đường cùng, anh 
này cũng cứ đánh bạo mang cuốn sách đến dinh 
quan huyện, để nhờ quan xem và cứu giúp. 


154 


htfps://tieulun.hopto.org 


Viên quan huyện đang nghỉ trưa, thấy lính hầu 
vào báo có người cháu của Trạng Trình mang một 
cuốn sách đến, xin gặp và nói rằng: 

- Cụ bảy đời là Trạng Trình bảo đến quan sẽ giúp. 

Quan huyện mới nghe, cho là xằng bậy. Song từ 
lâu, đã nghe tiếng và cũng rất mên phục tài của 
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, nên mới vội vàng 
ngồi dậy, ra công đường xem thực hư thế nào. 

Ông quan vừa bước chân ra khỏi cái sập mình 
vẫn nghỉ trưa, thì bất ngờ, một cái xà nhà bỗng 
dưng rơi xuống. Cái sập gãy làm đôi. Chao ôi! Nếu 
không có người cháu của Trạng Trình đến xin gặp, 
có lẽ tính mạng của quan cũng khó bảo toàn. 

Nhận được cuốn sách, viên tri huyện đọc và thấy 
sự việc xảy ra thật đúng như lời tiên tri của Trạng. 
Quan cảm kích lắm, mới sai gia nhân đem tiển, gạo 
cấp cho cháu của Trạng, giúp cho anh này qua cơn 
đói nghèo. 


Các giai thoại trên đểu chứng tỏ rằng, Trạng 
Trình là người có tài tiên tri, trên thông thiên văn, 
dưới tường địa lý, giữa hiểu lòng người, nên biết 
trước được những việc xảy ra đến mấy trăm năm 
sau. Dường như, ông cũng đã được dân gian hóa, 
đại diện cho trí tuệ của dân tộc, của nhân dân, đồng 


thời cũng là nơi gửi gắm những ước mơ về cảnh 
155 


htfps://tieulun.hopto.org 


sống thanh bình, không chiến tranh, không loạn lạc 
của nhân dân. Thế mới biết, Nguyễn Bỉnh Khiêm có 
uy vọng lớn đến nhường nào. 

Nguyễn Bỉnh Khiêm là tác giả lớn của văn học 
thế kỷ XVI. Ông để lại đến nay hai tập thơ chữ Hán 
là Bạch Vân am thi tập và tập thơ chữ Nôm Bạch Vân 
quốc ngữ thi. Thơ của ông có chiều sâu của sự triết lý 
nhưng cũng rất chân tình. Chân tình trong sự lo 
nước, thương đời: 

Buốt lòng thương dân đói rét 
AI nêu đại nghĩa diệt hung tàn. 


(Cảm hứng) 


Chân tình khi khuyên nhủ, bàn bạc, mách bảo 
điểu hơn lẽ thiệt cho đời, thậm chí chân tình ngay cả 
khi phê phán, tố cáo những tệ nạn xã hội và cảnh 
cáo bọn giàu sang ăn trên, ngồi trốc: 

Có thuở được thời mèo đuối chuột 
Đến khi thất thế kiến tha bò. 

Thơ của ông cũng hổn nhiên, phóng khoáng và 
giản dị như chính con người ông vậy. Nhưng tư 
tưởng nổi bật trong thơ ông vẫn là nỗi lo nước, 
thương dân, phản đối chiến tranh phong kiến, và 
khi nào cũng mong mỏi: 

Bao giò được thất lại cảnh thịnh trị 
Trời đất như xưa một uẻ thái hòa. 


156 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN GIÁP HẢI 
(1507 - 1586) 


Giáp Hải còn gọi là Giáp Trưng, tự Tiểm Phu, 
hiệu Tiết Trai. Ông nguyên quán ở làng Công Luận, 
thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, trấn Hải Dương 
(nay thuộc tỉnh Hưng Yên). Thuở nhỏ, nhà nghèo, 
lại mổ côi cha nên được một gia đình ở xã Dĩnh Kế, 
huyện Phượng Nhãn (nay thuộc thôn Dĩnh Kế, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) đón về làm 
con nuôi, cho ăn học và trưởng thành ở đó. 

Ông đỗ Trạng nguyên khoa Mậu Tuất, niên 
hiệu Đại Chính thứ 9 (1538) đời vua Mạc Đăng 
Doanh. Làm quan đến chức Lục bộ Thượng thư 
kiêm Đông các, Nhập thị, Kinh diên, Thái bảo, 
tước Sách Quốc công!. 

Trạng nguyên Giáp Hải là người yêu nước 


thương dân lại có tài văn học, giỏi về bang giao từ 





1. Xem Ngô Đức Thọ (Chủ biên): Các nhà khoa bảng 
Việt Nam (1075-1919), Sẵä. 


157 


htfps://tieulun.hopto.org 


mệnh. Trước tác của ông bị thất lạc nhiều, hiện chỉ 
còn các tập Ti+/ bang tập (có sách chép là Ty phong 
tập); Ứng đáp bang giao tập; Cổ kim bang giao bị lãm... 
Nội dung bao trùm trong các tác phẩm của ông là 
tấm lòng yêu nước thương dân, hoặc niềm tự hào 
dân tộc mang khí vị hoài cổ... Vì vậy, khi ông mất, 
triểu đình đã khen ngợi ông là vị “quốc lão, đế sư, 


được cả nước tôn trọng”. 


158 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN KỲ: 
(1518 - ?) 


Nguyễn Kỳ người xã Bình Dân, huyện Đông 
Yên, (nay thuộc xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, 
tỉnh Hưng Yên). 

Ông đỗ Trạng nguyên khoa Tân Sửu, niên hiệu 
Quảng Hòa thứ 1 (1541) đời vua Mạc Phúc Hải. 

Sau khi thi đỗ, ông ra làm quan, giữ chức Hàn 
lâm viện thị thư. 





* Theo sách Các nhà khoa bảng Việt Nam (1075-1919), 
ghỉ tên Trạng nguyên là Nguyễn Cơ. 


159 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN DƯƠNG PHÚC TƯ 
(1505 - 1564) 


Dương Phúc Tư người xã Lạc Đạo, huyện Gia 
Lâm (nay là xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên). 

Ông đỗ Trạng nguyên khoa Định Mùi, niên hiệu 
Vĩnh Định thứ 1 (1547) đời vua Mạc Phúc Nguyên. 


TƯ LIỆU 
VỀ TRANG NGUYÊN DƯƠNG PHÚC TƯ 


Trạng nguyên Dương Phúc Tư sinh năm 1505 
tại xã Lạc Đạo, ông nội là cụ Hoàn Nguyên - một 
tướng tài ba trong quân đội của vua Lê Thánh Tông. 
Năm 1470, trong một trận chiến với quân Chiêm 
Thành, cụ Hoàn Nguyên bị tử trận, thi hài được đưa 
về quê. Trên đường về đi qua vườn Hồng, xã Lạc 
Đạo thì đoàn nghỉ lại. Chỉ qua một đêm, mối đùn 
lên vùi toàn bộ áo quan. Thấy sự kỳ lạ, mọi người 
cho là điểm lành “Thiên táng”. (Tức là không do con 
người an táng mà trời đã tạo ra muôn loài an táng 


thi hài cụ). Quân hầu cấp báo lên vua, vua thấy thế 


160 


htfps://tieulun.hopto.org 


bèn ân chuẩn an táng cụ ngay tại đó. Thân nhân, gia 
đình, con cháu cụ tụ tập về Lạc Đạo làm lễ hiếu, con 
trưởng cụ Hoàn Nguyên, tên là Nghĩa Yêm ở lại bên 
mộ cụ theo phong tục thời ấy. Sau đó, ông Nguyễn 
Yêm đời nhà đến xin cấp đất bổng lộc ở Lạc Đạo, 
chuyển mộ tiển nhân là các bậc Minh Tính - Chân 
Tính về với đất “Thiên táng” của cụ Hoàn Nguyên. 

Dương Phúc Tư thuở nhỏ theo học cha, cụ Nghĩa 
Yêm - một nhà Nho đỗ đạt song không ra làm quan. 
Phúc Tư thiên tư mẫn tuệ, học đâu nhớ đấy. Năm 
1547, Dương Phúc Tư đỗ Trạng nguyên. 

Sau khi thi đỗ, Dương Phúc Tư ra làm quan nhà 
Mạc, giữ chức Tham chính, nhưng ông chỉ làm quan 
có 5 năm rổi về quê dạy học. Học trò ông có nhiều 
người thành đạt, trong đó có Phạm Trấn cũng đỗ 
Trạng nguyên năm 1556. 


161 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN TRẦN VĂN BẢO 
(1524 — 1586) 


Trấn Văn Bảo người làng Cổ Chử, huyện Giao Thủụ, 
phủ Thiên Trường, trấn Sơn Nam (nay thuộc xã Hồng 
Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định). Nguyên sốc 
làng Đại Bối, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, uốn 
thuộc dòng dõi họ Lê. Thân sinh ông là Lê Minh Triết, húu 
Văn Lĩnh, tự Minh Đạt, làm quan triểu nhà Lê tước Hán 
Quận Công, lấy bà Trần Thị Từ Huệ người làng Cổ Chử, 
sinh ra ông. Ban đầu ông có tên Lê Minh Bảo, sau mới đổi 
thành Trẩn Văn Bảo. 

Trần Văn Bảo đỗ Trạng nguyên khoa Canh Tuất, 
niên hiệu Cảnh Lịch thứ 3 (1550), đời vua Mạc Phúc 
Nguyên. Sau khi thi đỗ, ông ra làm quan, thăng đến 
chức Thượng thư, tước Nghĩa Sơn bá. Sau khi mất 
được truy phong tước Nghĩa quận công. Ông được 
vua Mạc cử ởi sứ nhà Minh. Sau ba lần dâng sớ xin 
vua Mạc cải cách chính sự, nhà vua chấp thuận 
nhưng không thi hành, ông xin từ quan về trí sĩ. 

Nhà Lê Trung Hưng vời ông ra làm quan nhưng 
ông từ chối, giữ lòng trung với nhà Mạc, theo truyền 
thống của kẻ sĩ không thờ hai triểu. 


162 


htfps://tieulun.hopto.org 


Ngày 1 tháng 2 năm Bính Tuất (1586), ông từ biệt 
gia đình, di cư về làng Phù Tải, huyện Bình Lục, 
tỉnh Hà Nam (nay là thôn Giải Đông, xã An Đổ, 
huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) để ẩn dật và mất tại 
đó. Mộ ông táng ở làng Phù Tải, huyện Bình Lục, 
tỉnh Hà Nam. Ông được sắc phong Dực Bảo Trung 
Hưng Linh Phù Tôn Thần, gia tặng Đoan Túc Tướng 
Công Tôn Thần. Tại Phù Tải có đển thờ Trạng 
nguyên rất khang trang, có đủ đồ thờ tự, như: kiệu, 
bát biểu, võng lọng, v.v... 

Sử sách ghi chép nhiều về Trạng nguyên Trần 
Văn Bảo. Riêng sách Lịch triểu hiến chương loại chí, 
mục “Nhân vật chí”, sử gia Phan Huy Chú đã xếp 
Trạng Trình Nguyễn Binh Khiêm và Trạng nguyên 
Trần Văn Bảo vào bậc “Đức nghiệp chỉ Nho“. 


163 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN LƯỢNG THÁI 
(1525 - ?) 


Nguyễn Lượng Thái người xã Bình Ngô, huyện 
Gia Định (nay là xã An Bình, huyện Thuận Thành, 
tỉnh Bắc Ninh). 

Ông đỗ Trạng nguyên khoa Quý Sửu, niên 
hiệu Cảnh Lịch thứ 6 (1553) dưới đời vua Mạc 
Phúc Nguyên. 

Sau khi thi đỗ, ông ra làm quan đến chức Tả thị 
lang Bộ Lễ, tước Định Nham hầu. 


164 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN PHẠM TRẤN 
(1523 - ?) 


Phạm Trấn người xã Lam Cầu, huyện Gia Phúc 
(nay là thôn Lam Cầu, xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc, 
tỉnh Hải Dương). Ông đỗ Trạng nguyên khoa Bính 
Thìn, niên hiệu Quang Bảo thứ 2 (1556) đời vua Mạc 
Phúc Nguyễn. 

Sau khi thi đỗ, ông ra làm quan với nhà Mạc, giữ 
chức Thừa chính sứ, kiêm Đông các Đại học sĩ. Đến 


đời Lê Trung Hưng, ông cáo quan về quê. 


165 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN PHẠM DUY QUYẾT 
(1521 - ?) 


Phạm Duy Quyết người xã Xác Khê, huyện Chí 
Linh, phủ Nam Sách, xứ Hải Dương (nay thuộc thôn 
Kim Khê, xã Phú Điển, huyện Nam Sách, tỉnh Hải 
Dương). 

Phạm Duy Quyết đỗ Trạng nguyên khoa Nhâm 
Tuất, niên hiệu Quang Bảo thứ 9 (1562), đời vua Mạc 
Phúc Nguyên. Ông làm quan đến chức Đông các Đại 
học sĩ, Tả thị lang tước Xác Khê hầu. 


1ó6 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN VŨ GIỚI 
(1541 - ?) 


Vũ Giới người xã Lương Xá, huyện Lương Tài 
(nay là thôn Lương Xá, xã Phú Lương, huyện Lương 
Tài, tỉnh Bắc Ninh). 

Vũ Giới đỗ Trạng nguyên khoa Đinh Sửu, niên 
hiệu Sùng Khang thứ 12 (1577) đời vua Mạc Mậu Hợp. 

Ông làm quan đến chức Lại bộ Thượng thư. 


GIAI THOẠI 
VỀ TRẠNG NGUYÊN VŨ GIỚI 


Trạng nguyên Vũ Giới xuất thân từ quê hương 
và gia đình từng vang bóng một thời bởi nhiều 
người đỗ đại khoa và làm quan to trong triều. Quê 
hương ông - xã Lương Xá, huyện Lương Tài, Kinh 
Bắc (nay là làng Lương Xá, xã Phú Lương, huyện 
Lương Tài, Bắc Ninh) có tới 8 vị đậu Tiến sĩ, trong 
đó trước Vũ Giới có 2 vị đỗ đầu là Vũ Kính và 





1. Xem Trần Hồng Đức (Biên soạn): Các ơj Trạng ngutjên, 
Bảng nhãn, Thám hoa qua các triều đại phong kiến Việt Nam, 
Sẵi. 


167 


htfps://tieulun.hopto.org 


Phạm Quang Tiến... Đến tuổi trưởng thành, Vũ 
Giới lại kết duyên trăm năm với con gái Thượng 
thư Hoàng Sĩ Khải... 

Sinh ra trên một mảnh đất trù phú về khoa bảng, 
có nhiều người tài kinh bang tế thế đang ở thời 
thượng phong thăng tiến, trong một gia đình Nho 
giáo, quan lại cao cấp (chú ruột và bố vợ làm 
Thượng thư), Vũ Giới sớm được tắm mình trong 
không khí hiếu học của quê hương, gia đình. Mặt 
khác, Vũ Giới cũng chẳng phải tẩm sư học đạo khó 
khăn như nhiều nho sinh khác, chính thầy dạy học 
là thân phụ của mình - Hoàng giáp Vũ Kính. Ngay 
từ nhỏ, Vũ Giới đã tỏ ra mẫn tuệ khác thường, đặc 
biệt là tài đọc sách thì khó ai sánh kịp. Chẳng bao 
lâu, ông đã am hiểu tứ thư (Đại học, Trung dung, 
Luận ngữ, Mạnh Tử) và thấm nhuần ngũ kinh (Kính 
thi, Kinh thư, Kinh Dịch, Kinh lễ, Kinh xuân thu). Rồi 
thì những sách kinh điển như Cươne mục, Tả truyện, 
Chu lễ quảng nghĩa, Đại học diễn nghĩa... kể có tới hàng 
nghìn quyển ông đều tìm đọc và thấu suốt những 
chân nghĩa sâu xa... Người đương thời nói rằng, kẻ 
thông minh tài trí thì nhiều, nhưng người ham đọc 
sách đến như Vũ Giới thì thật là hiếm lắm! 

Vũ Giới ra làm quan, lần lượt được thăng các 
chức: Tham ty hàn lâm viện sự, Hữu lang Bộ Hộ, 
Hàn lâm thị giảng và Thượng thư Lại bộ... 

Vũ Giới làm quan nhà Mạc đến năm 1593 thì 
bệnh và tạ thế. Ông được an táng tại quê nhà, đặt 
tên hiệu là Hòa An tiên sinh đạo học tôn sư. 


168 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN XUÂN CHÍNH: 
(1588 - ?) 


Nguyễn Xuân Chính người xã Phù Chẩn (Tục gọi là 
làng Cháu), huyện Đông Ngàn, trấn Kinh Bắc, nên còn 
được gợi là Trạng Cháu. 

Nguyễn Xuân Chính đỗ Trạng nguyên khoa Định Sửu, 
niên hiệu Dương Hòa thứ 3 (1637) đời oua Lê Thẩh Tông. 

Nguyễn Xuân Chính làm quan đến chức Lại bộ Tả Thị 
lang, Nhập thị kinh điên, tước Đào Nseạn Bá. Khi mất được 
truụ tặng chức Thượng thư, tước Hiểu. 


GIAI THOẠI 
VỀ TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN XUÂN CHÍNH 


Nguyễn Xuân Chính sinh ra trong một gia đình 
có truyển thống thi thư. Cha của Nguyễn Xuân 
Chính thi đậu Hương cống, được phong chức Tự 
khanh Thái Bảo. Mẹ là Từ Huệ, sau khi chồng mất 





* Xem Sở Văn hóa - Thông tin Bắc Ninh: Văn hiến Kinh 
Bắc, Sảả. 


169 


htfps://tieulun.hopto.org 


năm 25 tuổi mới làm lẽ quan Tư Khanh, là người 
phụ nữ nết na, hiển thục. 

Tương truyền, một đêm bà Từ Huệ nằm mơ thấy 
mình nhẹ nhàng bay lên trời, nuốt mặt trăng vào 
bụng. Tỉnh dậy thấy người thanh thoát lạ thường. 
Và từ hôm đó bà mang thai. 

Mùa thu ngày 1-8-1588, bà Từ Huệ sinh hạ một 
cậu con trai bụ bẫm, kháu khinh, ông bà đặt tên cậu là 
Đức Chính, sau đổi là Xuân Chính. 

Càng lớn, Xuân Chính càng kháu khinh, phổng 
phao, bụng đầy, mắt màu khói phủ, ngón tay trỏ có 
vân màu huyền hình ấn tự, ngọc tảng có nốt ruổi 
đen, tiếng nói đanh sắc, tai nghe được xa. Bà con 
trong làng ngoài xóm đều trầm trồ khen ngợi: 

- Đứa trẻ này vừa có tướng nhập khoa, lại vừa có 
tướng xuất chinh, mai sau ắt hẳn văn võ toàn tài, 
công danh rạng rỡ vẻ vang khó ai sánh được. 

Năm Xuân Chính được ba tuổi, cha cậu chẳng 
may qua đời. Mất đi trụ cột, gia đình cậu dần dần 
lâm vào cảnh khốn khó. Mọi thứ đều thiếu hụt 
trăm bể. Ăn cũng thường bữa đói bữa no, nhưng 
mẹ của Xuân Chính là một người đàn bà hiểu biết, 
và cũng theo lời trăng trối lại của chổng nên bà 
quyết chí cho con đi học. Không có tiền đóng học 
phí, bà bán ruộng, bán đất để con được đến 
trường. Chọn ngày lành tháng tốt, bà sắm sửa lễ 
vật, thắp hương khấn trời đất cho Xuân Chính đến 
trường nhập học. 


170 


htfps://tieulun.hopto.org 


Đêm hôm ấy, Xuân Chính nằm ngủ trong nhà, 
chợt mơ thấy một cụ già hiện lên, xưng là Đại 
Vương thần từ - Thành Hoàng làng. Thần lấy tay, 
viết hai chữ Trạng nguyên vào bụng Xuân Chính. 
Lại cho một cái thước trên để hai chữ Trạng 
nguyên. Tỉnh dậy, cậu bé vui mừng lắm, cho đấy 
là điểm lành đã được báo trước nên càng dốc sức 
học hành. 

Xuân Chính có trí nhớ rất tốt, học đâu nhớ đấy, 
thông kinh thạo sử, học một biết mười, ứng đối rất 
mau lẹ, thông minh. Ai biết cũng đều nể phục. 

Một hôm, làng cậu bé đón một ông quan huyện 
về thăm. Lý trưởng bắt dân làng phải quét dọn 
đường sá thật sạch để đón quan huyện. Mọi người 
đều nhất nhất nghe theo, riêng Xuân Chính nhất 
định không nghe. Lý trưởng mang việc đó bẩm báo 
lên quan trên. Quan huyện tức giận gọi Xuân Chính 
đến hỏi: 

- Anh kia làm gì mà không chịu quét đường? 

Xuân Chính bình tĩnh thưa: 

- Thưal† Tôi là học trò. 

Quan huyện cười to lên rổi nói: 

- Nếu quả thực là học trò thì ta ra cho vế đối này, 
nếu đối được thì tha, nếu không thì phải chịu phạt. 

Rổi quan đọc: 

- Chàng màng, chàng màng, thấy dọn đàng thì lấn 
nhự cuốc. 

Câu này thật hiểm hóc. Hai từ “Chàng màng”, 


171 


htfps://tieulun.hopto.org 


“Chàng màng” chỉ đặc tính của con cuốc. “Lẩn như 
cuốc” cũng là một thành ngữ phổ biến trong dân gian. 
Xuân Chính nghe xong đối luôn: 
- Hục hặc, hục hặc, nghe có giặc đã run nh cô). 


ï.. 


Câu đối quá chỉnh. “Hục hặc” được lặp lại đúng 
tính chất của con cẩy. “Run như cẩy” cũng là thành 
ngữ dân gian. Đặc biệt hơn nữa, Xuân Chính dùng 
“cây” để đối với “cuốc”, vừa là một loài chim, vừa 
chỉ công cụ nhà nông. 

Quan huyện nghe xong vừa tức vừa phục, vì 
ở câu trên ông ta chê Xuân Chính lười, thì ở câu 
dưới Xuân Chính đã cự lại ông ta, cho rằng ông 
ta vừa hèn vừa nhát, mới chỉ nghe tin có giặc đã 
run như cầy sấy. Tức nhưng không làm gì được 
vì vế đối quá chỉnh nên quan huyện đành tha cho 
Xuân Chính. 

Năm 13 tuổi, Xuân Chính dự khoa thi Hương, chỉ 
trúng Tam trường. Cậu vì thế mà chán ngán, thất 
vọng sinh ra trễ nải việc học hành, ngày ngày chỉ 
rong chơi với đám bạn. Một đêm nằm ngủ, lại mơ 
thấy Thành Hoàng làng hiện ra, nói: 

- Cuộc đời còn có nhiều sự biến đổi không 
ngừng, ngươi còn phải trải qua nhiều gian lao vất 
vả, nhưng cứ bền sức chịu khó đèn sách thì ắt có 
ngày thành công. 

Xuân Chính giật mình tỉnh dậy. Ngẫm nghĩ lại 
lời Thành Hoàng nói, thấy thần dạy thật đúng, lại 


ngày đêm miệt mài học tập. 


172 


htfps://tieulun.hopto.org 


Năm 16 tuổi, Xuân Chính thi Hương, đỗ đầu cả 
bốn trường, gọi là Giải nguyên đệ nhất. Năm 19 tuổi, 
Xuân Chính đội lễ ra đình để cúng các bậc Thánh hiển, 
trong khi đợi đến lượt lễ, cậu ngả người nằm thiu thiu 
ngủ, chọt mơ màng nghe như có tiếng người nói: 
“Trạng nguyên chớ nằm”. Nghe vậy Xuân Chính 
mừng lắm, trong lòng cậu đỉnh ninh mình sau này sẽ 
công thành danh toại. 

Năm Xuân Chính 24 tuổi, có một người tên Sài 
Tư, hiệu là Niên Hoành, là con của một vị Thượng 
thư, nức tiếng hay chữ. Xuân Chính thấy thế liển 
đến xin làm học trò. Gặp được thầy giỏi, cậu càng 
đốc chí học hành, chẳng bao lâu, văn bài của Xuân 
Chính tiến bộ vượt bậc, các bạn học ai ai cũng ngợi 
khen. Nhưng không được bao lâu, thầy Sài Tư 
được triệu vào kinh dạy học, Xuân Chính lại tìm 
đến một thầy khác là quan Thừa sứ ở làng Tháp, 
cũng nổi danh hay chữ. Học được ba tháng, quan 
Thừa sứ nói: 

- Văn từ của con mạch lạc, khẩu khí mạnh mẽ, 
ngang tầm với văn từ của các bậc khôi nguyên. Vậy 
con hãy về nhà, mở trường dạy học, đợi đến khoa 
thi thì hãy vào kinh ứng thí. 

Nghe lời thầy, Xuân Chính về nhà mở trường 
dạy học, học trò theo học rất đông. Năm 37 tuổi, 
Xuân Chính thi đỗ Hoành từ học sĩ, được bổ làm 
Huấn đạo phủ Nghĩa Hưng. Song ông vẫn chưa từ 


bỏ giấc mộng Trạng nguyên, nên hai năm sau, ông 


173 


htfps://tieulun.hopto.org 


từ quan về quê dạy học, tiếp tục ôn luyện đợi ngày 
ứng thí. 

Năm 1637, khi đã xấp xỉ 50 tuổi, ông mới đậu 
Trạng nguyên sau bao nhiêu năm vất vả, đúng như 
lời thần nhân năm xưa đã từng nói. 

Hôm vào cung ra mắt vua, Trạng nguyên Nguyễn 
Xuân Chính được vua ban thưởng rất hậu hĩnh: Bốn 
mươi quan tiển cổ, một chiếc áo gấm, bốn mươi lạng 
bạc trắng, lại thêm một chiếc áo tía đai bạc. 

Sau khi thi đỗ, Xuân Chính nhận chức Hàn lâm 
thị giảng, được vua hết lòng yêu mến, quý trọng, 
thường mời vào cung đàm đạo văn chương, luận 
bàn việc nước. 

Xuất thân từ đường văn chương khoa cử, nhưng 
Xuân Chính lại nổi tiếng về tài thao lược cẩm quân. 
Ông được triểu đình tin dùng, kể cả việc bang giao 
và cầm quân đẹp loạn. 

Hai lần phụng mệnh nhà vua đi tiếp sứ thần 
phương Bắc (năm 1639 và năm 1644), với tài hùng 
biện khi mềm mỏng lúc cứng rắn ông đã làm tăng 
thể diện Quốc gia, khiến sứ thần phải khiếp phục 
nước Nam có lắm người tài. Với những công lao ấy, 
ông được phong tước hầu. 

Trạng nguyên Nguyễn Xuân Chính cũng nhiều 
phen đẹp loạn cứu nguy cho triều đình. Ông hết đẹp 
loạn ở Cao Bằng, lại vào Nghệ An... Cuộc dẹp loạn 
nào cũng đại thắng khải hoàn, đem lại sự ấm êm 


cho dân chúng. 


174 


htfps://tieulun.hopto.org 


Sự cương trực, thẳng thắn của ông còn thể hiện ở 
việc giữ vững kỷ cương trong thi cử. Nhiều lần ông 
được vua Lê giao cho việc trông coi các cuộc thi Hội, 
thi Đình. Năm 1642, ông được vào nội thị dạy Thái 
tử học và được thăng chức Lễ bộ Hữu thị lang. Năm 
1643, trong khoa thi Hội, Xuân Chính làm bài văn 
mẫu, sĩ tử đọc đều hết lời tán tụng. 

Năm 1646, trong khoa thi Đình, có viên khảo 
quan mang bài thi không đáng đỗ trình vua, vì đây 
là bài của người nhà viên quan này. Vua phê cho đỗ 
Thám hoa. Trạng nguyên Nguyễn Xuân Chính biết 
chuyện, ông không đồng ý và bảo với các quan phải 
đánh xuống đúng bảng, vì chuyện này mà vua rất 
giận ông. 

Tháng Giêng năm Đỉnh Hợi (1647), một đêm ông 
mơ thấy đang đi đường thì gặp một người cao đến 
năm trượng, tay cầm kiếm dài ngăn đường mình đi. 
Ông giật mình tỉnh đậy, toát mổ hôi lạnh, thấy trong 
người mệt mỏi vô cùng, biết có chuyện chẳng lành 
sẽ xảy đến. Đến tháng Hai, ông nhận chỉ theo vua 
xuống thuyển theo đường thủy đón sứ thần Bắc 
quốc. Đến đất Sơn Nam thì tự dưng vô cớ thuyển bị 
vỡ đầu. Đến Đông Cứu (thuộc huyện Lang Tài, Kinh 
Bắc), vua cho mở hội năm ngày. Dân địa phương 
đem biếu năm quả cau, vua ban cho Trạng Cháy 
một quả, nói rằng: 

- Triểu quan nhận chức thì nhiều, riêng quan 


Trạng nên được quý trọng. 


175 


htfps://tieulun.hopto.org 


Từ đó, thiên hạ đểu gọi Xuân Chính là quan Tả 
trạng (Tức là Trạng nguyên kiêm chức Binh bộ Tả 
thị lang). 

Do sống lâu ngày ở dưới thuyền bị lạnh, lại đi 
thăm nhiều làng ở Lang Tài, nên khi quay về đến 
nửa đường, Xuân Chính bị ốm nặng, bèn xin về quê 
dưỡng bệnh. 

Nghe tin Xuân Chính bị bệnh, vua sai người 
đem một đĩnh bạc và thuốc về tận nhà ban cho 
Xuân Chính. 

Hai tháng trôi qua, dù đã thuốc thang và được 
người nhà chăm sóc chu đáo, song bệnh tình của 
ông vẫn không thuyên giảm. Một hôm, mổ hôi ông 
bỗng toát ra như tắm, biết là đã đến lúc mình phải 
ra đi, ông gọi vợ con vào dặn dò mọi lẽ, rồi hôm sau, 
tự nhiên ông nói: 

- Ta đến gặp Ngọc hoàng, không có việc gì ta 
sẽ về. 

Nghe thấy thế, cả nhà òa khóc. Ông gắng động 
viên mọi người: 

- Đạo trời có mở tất có đóng, có đóng tất có mở, 
các ngươi chớ có lo buổn. 

Nói rồi, Nguyễn Xuân Chính thanh thản ra đi. 
Lúc ấy là giờ thìn, ngày mùng 9, tháng 5, năm Đinh 
Hợi (1647). 

Trạng Cháy mất rồi, người người thương tiếc. 
Đến vua cũng phải khóc thương, vua nói: “Từ khi 
khai quốc đến nay chưa dễ gặp ai được như quan 


176 


htfps://tieulun.hopto.org 


Trạng nguyên”. Đến cả chục năm sau khi Xuân 
Chính qua đời, trước bá quan văn võ, vua Lê lại nói 
rằng: “Trạng Cháy là người vô tư, có tài cao trong 
thiên hạ. Thực sự mà nói, biết được ta chỉ có Trạng 
Cháy”. Rồi vua Lê lệnh cho việc cúng tự ông phải 
hết sức chu đáo. 


177 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN QUỐC TRINH 
(1625 - 1674) 


Nguyễn Quốc Trinh người xã Nguuệt Áng, huyện 
Thanh Trì (nau là Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội). Ông sinh 
ra trong một sin đình có truyền thống khoa bảng, có nhiều 
người đỗ đặt. 

Nguyễn Quốc Trinh đỗ Trạng nguyên khoa Kỷ Hợi, 
niên hiệu Vĩnh Thọ thứ 2 (1656) đời 0ua Lê Thần Tông. 
Sau khi thi đỗ, ông ra làm quan. 

Năm 1667, ông được cử đi sứ nhà Thanh, khi trở uề 
được phong chức Tả Thị lang Bộ Lại, tước Liên Trì tử... 


GLAI THOẠI 
VỀ TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN QUỐC TRINH 


Khi Nguyễn Quốc Trinh còn nhỏ, gia đình gặp 
cảnh khó khăn, bần hàn, song không vì thế mà cha 
mẹ ông bỏ bễ việc học hành của ông. Ông được gửi 
sang làng bên cạnh học với một thầy đổ có tiếng, 
hằng tháng, chị gái Nguyễn Quốc Trinh gánh gạo 
và đồ ăn sang chu cấp cho em. Một hôm đến thăm 


em thấy Quốc Trinh không học hành mà đang mải 


178 


htfps://tieulun.hopto.org 


chơi thả diều giãy với lũ trẻ chăn trâu, người chị 
đưa Quốc Trinh vào mách thầy. Thầy đổ nghiêm 
nghị nói: 

- Tội anh đáng phạt, nhân đây ta ra một vế đối. 
Đối được ta tha, nếu không đối được, ta đuổi khỏi 
lớp, không cho theo học nữa. 

Nói đoạn, thầy đọc: “Mê chơi, chẳng học quên 
lời chị”. 

Nguyễn Quốc Trinh chẳng cần suy nghĩ, đọc ngay: 

“Thi đỗ khoa cao, nức tiếng thầy”. 

Thầy gật gù khen ngợi, còn chị gái rất vui mừng 
về tài trí nhanh nhạy của cậu em. Quả thực, sau này 
Nguyễn Quốc Trinh đã giữ đúng lời hứa như câu 
đối. Ông đỗ Trạng nguyên, mang lại niềm vẻ vang, 
vinh dự cho gia đình, quê hương. 

Không những thế, Trạng nguyên Nguyễn Quốc 
Trinh còn là một người cương trực, khẳng khái, có 
khí tiết. 

Chuyện kể rằng, chúa Trịnh Tạc đang ôm ấp 
mộng chính ngôi thiên tử nên sai đắp một đài lớn ở 
kinh thành Thăng Long, đặt tên là đài Thụ Thiên, 
chuẩn bị sau này sẽ làm lễ cáo trời đất. Đài khởi 
công, đào móng, dựng cột, hình thành nên cái 
khung có vẻ rất bể thế. 

Chúa Trịnh Tạc vui vẻ đến tận nơi xem xét. Theo 
hộ tống chúa có các viên quan, trong đó có Nguyễn 
Quốc Trinh. 

Nhìn quang cảnh đẩy triển vọng nguy nga, chúa 
hỏi Nguyễn Quốc Trinh: 


179 


htfps://tieulun.hopto.org 


- Thế nào, ý ông ra sao? 

Nguyễn Quốc Trinh lắc đầu, thẳng thắn đáp: 

- Khải chúa thượng, xây đắp thế nào cũng được 
nhưng lòng thiên hạ không vui đâu. 

Các quan ởi theo hầu chúa thấy Quốc Trinh trả 
lời như vậy thì tái mặt đi vì sợ hãi. Chúa Trịnh Tạc 
có vẻ không hài lòng, hỏi vặn: 

- Thiên hạ hàng trăm nghìn người, một mình ông 
làm sao biết được trăm nghìn bụng? 

Nguyễn Quốc Trinh bình thản đáp: 

- Thiên hạ là tôi đây. Lòng tôi không vui thì biết 
lòng thiên hạ. 

Chúa nín lặng, lên kiệu trở về cung. Tối hôm ấy, 
một cơn bão nổi lên, sét đánh làm mấy cái đài đổ 
sụp. Vì thế, chúa Trịnh không dám tiếp tục công 


việc nữa. 


Nguyễn Quốc Trinh bản tính khẳng khái, đám 
luận bàn điểu phải trái với chúa Trịnh, một phần vì 
lòng trung nghĩa, một phần cũng vì tấm lòng yêu 
nước, thương dân, nên khi ông mất, dân chúng thành 
Thăng Long đều thương tiếc. Triểu đình truy phong 
ông chức Thượng thư Bộ Binh, tước Trì Quận công, 
tên thụy là Cương Trung, phong làm Phúc thần. 


180 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN ĐẶNG CÔNG CHẤT' 
(1622 - 1683) 


Trạng nguyên Đặng Công Chất sinh ra tại xã Phù 
Đổng, huyện Tiên Sơn (nay là thôn Phù Đống, xã Phủ 
Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội), nên còn được gọi là 
Trạng Gióng. 

Ông đỗ Trạng nguuên khoa Tân Sửu, niên hiệu Vĩnh 
Thọ thứ 4 (1661), đời 0ua Lê Thần Tông uà từng được cử 
đi sứ nhà Thanh. Làm quan tới chức Tham tụng, Hình bộ 
Thượng thư, tước Tử. Khi mất được truụ tặng chức 
Thiếu bảo, Thượng thư Bộ Lại, tước bá. 


GIAI THOẠI 
VỀ TRẠNG NGUYÊN ĐẶNG CÔNG CHẤT 


1. Phúc đức tại mẫu 


Tương truyền, dòng họ Đặng ở Việt Nam là con 
cháu của Trần Quốc Tuấn, có thể vì lý do nào đó mà 





1. Đặng Yên Hòa: Gia phả Đặng - Trấn, Báo An nỉnh thế 
giới, số 66, tháng 1-2007. 


181 


htfps://tieulun.hopto.org 


đổi thành họ Đặng và chia nhau sinh sống ở nhiều 
địa phương khác nhau trong cả nước. Chi họ Đặng 
của Trạng Gióng về ở tại làng Phù Đổng (huyện 
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) từ thế kỷ XVI vì thấy phong 
cảnh nơi đây núi sông hữu tình. Ông nội của Trạng 
Gióng tên là Đặng Minh Phu, từng làm quan tới 
chức Lại bộ Thị lang, khi về già thích “sống cảnh 
nhàn rỗi, dạy học”!. Chính cụ Đặng Minh Phu là 
người đã góp phần sửa đặt lễ nghi ở địa phương, 
bồi đắp thuần phong mỹ tục cho làng Phù Đổng. 

Thân phụ của Trạng Gióng là trưởng nam của 
cụ Đặng Minh Phu, tên là Đặng Hòa Sắt, cũng là 
người có tiếng văn hay, mấy lần dự thi Hội đỗ Tam 
trường nên được các quan rất quý. Cụ Đặng Hòa 
Sắt từng được bổ làm Tri huyện Gia Định nhưng 
sau 11 năm lăn lộn quan trường, mà không thăng 
quan tiến chức nên cởi ấn về nhà theo đuổi thú vui 
xem phong thủy... 

Trạng Gióng là con trai thứ ba, do bà chánh thất 
họ Nguyễn sinh ra. Thân mẫu của Trạng Gióng 
cũng là người hiếu học, thuộc nhiều điển tích, ca 
dao. Tính bà nhân hậu, thường hay làm phúc giúp 
người. Khi mất, bà được đặt hiệu là Từ Huệ bà. 


Với con cái, Từ Huệ bà răn dạy rất nghiêm, theo 





1. Theo Đặng Gian phả hệ toàn chính thực lục và Đặng sia 
phả ký tục biên, Lương Xá, Hà Tây, Ngô Thế Long dịch và 
chú thích, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2006. 


182 


htfps://tieulun.hopto.org 


đúng lễ giáo. Không phải ngẫu nhiên mà cả 4 
người con trai của Từ Huệ bà về sau đều công 
thành danh toại. Người con cả từng làm đến chức 
Tham nghị. Người con thứ hai và người con thứ 
ba cũng đều hiển đạt. Người con út, đỗ khoa Sĩ 
vọng và sau này làm đến chức Đô Tổng binh 
Thiêm sự Cao Bằng. Sách ghi, khi các con đã trưởng 
thành, làm mệnh quan triểu đình rồi, Từ Huệ bà vẫn 
nhắc nhở các con về ba nguyên tắc khi làm quan... 

2. Có công mài sắt 

Trạng Gióng sinh vào ngày Tân Mão, giờ Dần, 
năm Nhâm Tuất (1622). Tương truyền, thân mẫu 
của Trạng Gióng đến kỳ sinh nở đã nằm mơ thấy 
một con hổ đen gầm lên một tiếng kinh thiên động 
địa, giật mình tỉnh giấc và trở dạ sinh con. 

Ngay từ nhỏ, Đặng Công Chất đã tỏ ra rất hiếu 
học, quanh năm gần như không lúc nào rời sách 
thánh hiển. Mùa đông, trời lạnh, cậu bé Chất ra sân 
nằm phơi nắng cho ấm để đọc sách. Có lần, người 
cha trông thấy con nằm co ro ngoài nắng đọc sách, 
đã buột miệng nói đùa, đại ý, nếu con sợ lạnh đến 
thế thì ta sẽ cho con kiểu đất “cấn bút, song quản 
sâm vân”, tức là thế đất hình hai quản bút chỉ thắng 
lên mây trời ở phía Đông. Câu này còn có nghĩa là ta 
sẽ cho con thế đất phát về văn chương, 5 đời mặc áo 
gấm không thôi... 

Lớn lên, theo nghiệp lều chõng, Đặng Công Chất 


183 


htfps://tieulun.hopto.org 


không phải lúc nào cũng được suôn sẻ mặc dù thi 
khoa Sĩ vọng đầu tiên đã được xếp loại ưu ngay. 
Văn của ông hay nhưng viết chữ cũng có lúc bị 
nhầm nên đã bị đánh hỏng ở kỳ thi tiếp đó. Quan 
triểu lúc đó là người trọng tài, tiếc hơi văn hiếm có 
của Đặng Công Chất nên đã tâu lên với vua để vua 
triệu vào trong cung, ban cho chức dạy học. Theo 
sách Đại Việt sử ký toàn thự phải tới năm 1661, Đặng 
Công Chất lúc đó đã gần 40 tuổi, mới đỗ Trạng 
nguyên (Tiến sĩ cập đệ), cùng với Đào Công Chính 
(Bảng nhãn) và Ngô Khuê (Thám hoa), vua ban cho 
Trạng nguyên áo bào đoạn màu đỏ, đai lưng giát 
bạc, vinh quy bái tổ về làng... Tiếp đó Đặng Công 
Chất thi ứng chế, đỗ thứ nhất nên được phong chức 
Hiển cung Đại phu, Lâm hàn thị giảng... Hoạn lộ 
sau này của Đặng Công Chất nhìn chung thuận 
buổm xuôi gió. Phương châm hành xử của ông có 
thể diễn giải bằng câu “Kẻ sĩ rất quý ở cương 
trường”. Đặng Công Chất làm quan lúc nào cũng rất 
mực thanh cần. Nhà vua rất hay vời ông vào cung 
để giảng sách.. Năm 1676, Trạng nguyên Đặng 
Công Chất từng được vua cử cùng Hồ Sĩ Dương để 
tựa bộ sách Lam Sơn thực lục, “tham khảo bản cũ 
cùng các sách gia đình để sửa lại, chỗ nào sai thì 
chép lại cho đúng, chỗ nào sót thì bổ sung vào, cốt 
tiện đọc và truyền bá rộng rãi...”. Công việc của các 
ông đã được đời sau đánh giá xứng đáng... Những 
chức vụ cao nhất của Đặng Công Chất ở trong triểu 


184 


htfps://tieulun.hopto.org 


là Hình bộ Thượng thư và Binh bộ Thượng thư. Khi 
Trạng Gióng từ trần, ông được truy phong Lại bộ 
Thượng thư, Thiếu bảo, tước Bá... 


3. Lấy nhân làm gốc 


Tại thư phòng của mình, Đặng Công Chất cho dán 
câu đối: “Lượng năng do kỷ hữu. Chí nghiệp tự 
thiên thành” (Tài năng dù tự mình sẵn có. Sự nghiệp 
lớn phải nhờ trời mới nên). [rong phép hành xử ở 
đời, Đặng Công Chất luôn lấy chữ tình và chữ nghĩa 
làm trọng. Cuốn Đặng sin phả hệ toàn chính thực lục 
oà Đặng sia phả ký tục biên Lương Xá, Hà Tâu, có 
viết: khi Đặng Công Chất thi ứng chế, các quan triều 
bình văn cho rằng văn của Đặng Công Chất hay hơn 
của người từng được cử vào chức Thị thư khoa 
trước là Nguyễn Quốc Khôi. Nghe vậy, Nguyễn 
Quốc Khôi không phục và có ý gây khó đễ cho Đặng 
Công Chất khi ông được cử làm Thị thư mới. Thế 
nhưng, Trạng Gióng vẫn tươi cười như không và 
nhất mực đối đãi tử tế với người tiền nhiệm. Ngày 
Nguyễn Quốc Khôi mất, Đặng Công Chất để tang 
thân mẫu. Lệ thường, như Sách Lễ dạy, “khi đang 
để tang cha mẹ, không nên viếng điếu ai“. Thế 
nhưng, Đặng Công Chất khi nghe lời ngăn cản đã 
thốt lên: “Tăng Tử trong lúc có trọng tang, vẫn đến 
viếng thăm Tử Hạ” (Tăng Tử và Tử Hạ là các đệ tử 
giỏi của Khổng Tử, hai trong số 72 người hiển). Tức 


là ông muốn nói, người quân tử đôi khi phải biết 


185 


htfps://tieulun.hopto.org 


vượt qua những phép tắc thông thường mà ứng xử 
bất thường cho phải đạo nhân nghĩa. Không những 
thế, Đặng Công Chất còn viết văn tế Nguyễn Quốc 
Khôi với những lời thấm thía: “Ông bạn quý của tôi 
là bậc hiếu trung. Người quân tử chính trực. Nước 
không mất vì cái vẫn còn là đạo...”. 

Năm 1663, ông được phái đi làm Đốc thị xứ Nghệ 
An. Khi ấy, ở vùng Thiết Lâm, có khoảng vài ba trăm 
người dân cư trú ở khu vực biên giới, đóng nhà bè 
ngay ở cửa khe suối, náu mình làm nghề đạo tặc. 
Triểu đình sai Đặng Công Chất một mình dẹp cướp. 
Đặng Công Chất đã tìm hiểu rõ những nguyên nhân 
tìm cách phủ dụ, hợp pháp hóa đời sống của những 
người dân sở tại, lập làng xã, mở mang kinh tế và 
giáo huấn. Dần dà, vùng đó trở thành một nơi ăn nên 
làm ra. Dân Thiết Lâm biết ơn Trạng Gióng nên đã 
lập sinh từ (đến thờ sống) Đặng Công Chất. Và một 
phần cũng nhờ thành tích giúp dân an cư lạc nghiệp 
ở Nghệ An năm 1665, Đặng Công Chất đã được 
triểu đình thăng chức Gia hành Đại phu, Công bộ 
Hữu Thị lang... 

Trạng Gióng từng không chỉ một lần được vua 
cử đi sứ Trung Hoa. Theo Đặng gia phả hệ toàn chính 
thực lục 0à Đặng gia phả kú tục biên Lương Xá, Hà Tâu, 
năm 1683, Đặng Công Chất đi sứ, trên đường trở về 
nước, ngổi bên bờ sông Hoàng Hà, quan hộ tống 
triểu Thanh nhìn thấy con nước cuộn chảy, đã yêu 


cầu Đặng Công Chất ngẫu hứng làm một bài 


186 


htfps://tieulun.hopto.org 


thơ. Trạng Gióng rót trà mời khách rổi chậm rãi viết 
lên trên lụa: 

“Xuất tự Côn Lôn, khảm 0† doanh 

Hoàng Hà đáo để chỉ kỳ bình. 

Thiêm tâm bất đãi Đường Neu tuấh, 

Nhất thực hểkhuy Nsô Sở tranh. 

Đạm nhước hữu thời Bao Lão tiếu, 

Dới như hà nhật Hán [loàng Mĩmh. 

Trường trưng long mã sơ phi nsẫu, 

Để đức nguyên đồng nhật nguyệt mình”. 

(Tạm dịch: Nước bắt đầu chảy, từ núi Côn 
Lôn, một vũng không đẩy, Thế mà ngày nay 
thành sông Hoàng Hà. Sông dài nghìn tầm, không 
đợi đời Đường - Ngu đào vét. Một giọt không cạn, 
khi Ngô - Sở tranh nhau. Có khi nước trong như 
Bao Chứng cất tiếng cười, Rổi có khi như dải áo, 
như lời thể vua Hán. Khi có Long Mã nổi lên, 
điểm hay không ngẫu nhiên. Vì đức vua sáng như 
mặt trời, mặt trăng). 

Ông quan Trung Quốc “xem bài thơ, đọc rõ từng 
câu, miệng tủm tỉm cười, ngẫm nghĩ hồi lâu, uống 
xong trà” rổi nói: “Bụng dạ nhà thơ, như nước sông 
muôn khoảnh mông mênh. Những dòng nước nhỏ 
nhuần tưới trong khoảnh trăm dặm hay nghìn dặm, 
một giọt nước thêm vào cũng chẳng thấm gì. Nước 
Nam là nơi mặt trời đỏ rực, vùng đất oi nóng, không 
ngờ lại là nơi “Lục nhất” sinh thành! Như vậy thì 


đạo của người quân tử ở đâu cũng là đạo “Nhân” 


187 


htfps://tieulun.hopto.org 


mà thôi! Hà tất phải theo hùa hay bắt chước giống 
hệt nhau...”. 

Đã thành rổi, ở đâu cũng có người tài, thời nào 
cũng có người tài, trên mọi phương diện, cho 
muôn thuở... 

Trạng Gióng là một nhân tài như thế của đất 
Việt, chứ không riêng họ Đặng. 


188 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN LƯU DANH CÔNG 
(1644 - 1675) 


Lưu Danh Công người xã Phương Liệt, huyện 
Thanh Trì (nay thuộc phường Phương Liệt, quận 
Thanh Xuân, Hà Nội). 

Ông đỗ Trạng nguyên khoa Canh Tuất, niên 
hiệu Cảnh Trị thứ 8 (1670), đời vua Lê Huyền Tông. 
Sau khi thi đỗ, ông ra làm quan, được thăng chức 
Hàn lâm thị độc. 

Trạng nguyên Lưu Danh Công là người học 
nhiều, biết rộng, tại bia đình Phương Liệt hiện còn 
bút tích của ông: “Ngắm nhìn về địa lý, Phương Liệt 
có địa hình đẹp. Đất có truyền thống về thuần phong 
mỹ tục, đất linh, ắt phải có nhân kiệt”. Năm 1670, 
ông được ghi tên vào văn bia ở Văn Miếu - Quốc Tử 
Giám (năm ông thi đỗ Trạng nguyên). Hiện ở làng 
Phương Liệt có miếu thờ Trạng nguyên Lưu Danh 
Công, gọi là miếu Ông Trạng, đã được Nhà nước xếp 
hạng di tích lịch sử văn hóa năm 1993. 


189 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO” 
(1651 - 1719) 


Nguyễn Đăng Đạo người xã Hoài Bão, huyện 
Tiên Du (nay là xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh 
Bắc Ninh). Sau, ông đổi tên là Đăng Liên. 

Ông thi đỗ Trạng nguyên khoa Quý Hợi (1683) 
đời Lê Hy Tông. Năm ấy ông mới 33 tuổi. 

Ông làm quan đến chức Binh bộ Thượng thư, 
Tham tụng kiêm Đông các Đại học sĩ, tước Bá. Khi 
mất được truy tặng chức Lại bộ Thượng thư, tước 
Thọ quận công. 

Tác phẩm hiện còn 8 bài thơ chép trong Toàn Việt 
thi lục. 


GIAI THOẠI 
VỀ TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO 


1. Ba tuổi đã tiếp sứ thần 


Sinh trưởng nơi quê hương văn hiến, trong một 





* Trần Hồng Đức (Biên soạn): Các ơj Trạng nguyên, 
Bảng nhãn, Thám hoa qua các triều đại phong kiến Việt Nam, 
Sảd. 


190 


htfps://tieulun.hopto.org 


dòng họ Nho gia, một gia đình có người mẹ thông 
minh nhân đức, một người cha phong độ hiển tài, 
Nguyễn Đăng Đạo thuở nhỏ đã tỏ ra hơn người, 
thông minh đĩnh ngộ, chăm chỉ học hành, có chí nối 
nghiệp cha ông, dòng họ. 

Tương truyền, khi phu nhân Ngọc Nhĩ có thai 
Nguyễn Đăng Đạo, một đêm mùa Hạ trăng sáng 
như ban ngày, bà ra giếng lấy nước, chợt thấy một 
ngôi sao lớn rơi vào thùng nước bèn lấy khăn bịt 
miệng thùng lại mang về. Sáng hôm sau, bà nói 
chuyện với Đông các Nguyễn Đăng Cảo (anh trai 
của Nguyễn Đăng Minh, bác ruột Nguyễn Đăng 
Đạo) nghe việc sao rơi vào thùng nước đêm qua, 
ông Đăng Cảo cho là điểm lành, khuyên bà dùng 
nước ở thùng đó để ăn uống sẽ sinh quý tử. Bà Ngọc 
Nhĩ mang thai sinh được một cậu con trai, mặt mũi 
khôi ngô sáng sủa, đặt tên là Nguyễn Đăng Đạo. 

Lúc mới 1 tuổi, Nguyễn Đăng Đạo thường được 
bác ruột là Thám hoa Nguyễn Đăng Cảo rất yêu 
quý, lúc nào cũng cho theo bên cạnh hoặc bế đi chơi. 
Nguyễn Đăng Cảo thường khoe với mọi người về 
Nguyễn Đăng Đạo rằng: 

- Triểu đình ghét ta không cho đỗ Trạng nguyên, 
nhưng còn thằng bé này ngày sau không cho nó đỗ 
là không được đâu! 

Khi lên 3 tuổi Nguyễn Đăng Đạo được bác 
Nguyễn Đăng Cảo cho theo lên biên giới nhân một 
chuyển ởi tiếp sứ nhà Thanh. Sứ nhà Thanh trông 


191 


htfps://tieulun.hopto.org 


thấy Đăng Đạo còn nhỏ tuổi rất lây làm kinh ngạc, 
liển nói rằng: 

- Bé như vậy mà đã vượt qua trăm núi nghìn 
sông lam chướng hiểm trở, vẫn nhanh nhẹn tháo 
vát, thật là kỳ đồng. 

Đôi câu đối còn lưu được tại nhà thờ Nguyễn 
Đăng Đạo ngày nay: 

Tam tuế kỳ đồng kinh sứ Bắc 
Thập niên tể tướng trọng triều Nam. 

Trong đó có vế đối “lam tuế kỳ đồng kinh sứ 
Bắc” (Ba tuổi kỳ đổng làm kinh ngạc sứ giả Bắc 
triểu) chính là nói sự kiện này trong cuộc đời 
Nguyễn Đăng Đạo. 

Lên 6 tuổi, Đăng Đạo được gia đình cho đi học. 
Cậu bé nổi tiếng thông minh, nghịch ngợm và học 
giỏi. Đường đi học phải qua cầu Chợ, tục gọi là cầu 
Giếng. Gặp những hôm trời rét buốt, cậu bé Đăng 
Đạo thường phải vào cầu trú chân cho đỡ rét. 

Dân gian vẫn còn lưu truyền câu chuyện về cuộc 
đối đáp giữa ông và viên quan huyện Tiên Du. Một 
hôm, quan huyện đi qua thấy ông đang nằm trong 
cầu trú rét mà không dậy chào, cho là vô lễ, quan 
bèn tức giận hỏi: 

- Mày là đứa nào mà thấy quan không dậy 
chào hỏi? 

Cậu ngẩng đầu lên đáp: 

- Bẩm quan, tôi là học trò. 


Quan huyện hỏi: 


192 


htfps://tieulun.hopto.org 


- Nếu có phải là học trò dòng dõi nhà Nho trong 
huyện này thì hãy ngổi dậy làm thử một bài thơ 
Nôm tả cảnh trời rét xem có được không? 

Nguyễn Đăng Đạo trả lời: 

- Tôi làm được. 

Nói rồi, Nguyễn Đăng Đạo suy nghĩ chỉ trong 
một lúc và ngổi dậy đọc một bài thơ như sau: 

Phù phù gió thối bụi đường quan 
Rét phải nằm co há có cuổng 

Cá chửa giương uâu miền Bắc Hải 
Rồng còn uốn khúc bãi Nam Dtơng 
Cất đầu ngoảnh lại càn khôn đế 
Cuốn gió mang chào cảnh thổ uwơng 
Bĩ cực đã rồi thì đến thái 

Sansg xuân đâm ấm sẽ thung dung. 

Quan huyện nghe xong hết lời khen ngợi, nói 
ông đến kỳ thi tới thế nào cũng chiếm bảng vàng. 

Năm 16 tuổi, Nguyễn Đăng Đạo đi thi đỗ Tam 
trường. Đến năm 19 tuổi thi Hương đỗ đầu Hương 
Cống, được theo giới đường quan vào học ở Quốc Tử 
Giám. Nhà Nguyễn Đăng Đạo ở làng Hoài Bão, cách 
xa kinh thành Thăng Long, sáng nào Đăng Đạo cũng 
dậy sớm nấu ăn để ra kinh đô kịp nghe giảng sách 
buổi sáng. Cậu bé tiếp thu kiến thức rất giỏi, tỏ ra có 
sức học phi thường, được bạn bè đổng học mến phục. 


2. Mối duyên tình của Nguyễn Đăng Đạo 


Một lần vào tiết Nguyên Tiêu (Rằm tháng Giêng), 


195 


htfps://tieulun.hopto.org 


chùa Báo Thiên mở rộng cửa đón khách thập phương 
vào lễ Phật và xem hoa nở. Đăng Đạo cũng vừa đi 
nghe giảng sách về, thấy ngoài cổng chùa dừng lại 
một chiếc xe loan, có một tiểu thư xinh đẹp cùng đám 
thị nữ vào Tam bảo lễ Phật. Đăng Đạo bèn đi theo, 
khi tiểu thư xinh đẹp bước vào dâng lễ, Đăng Đạo 
cũng tiến lên đứng cạnh nàng và khãn to lên rằng: 

- Nam mô a di đà Phật! Cầu Phật tổ phù hộ cho 
vợ chồng con bách niên giai lão. 

Chuyện xảy ra bất ngờ, mấy thị nữ hoảng sợ, vội 
vàng lên tiếng mắng Đăng Đạo vô lễ. Cô tiểu thư 
biết đấy là trò nghịch của đám học trò, nên không 
giận, lại sẽ sàng nói với đám con hầu: 

- Ngày xuân lễ Phật, người ta đùa, các em đừng 
nặng lời như thế. 

Nói rổi cô lên xe về phủ. 

Đăng Đạo thấy cô gái đã đẹp, lại ăn nói đoan 
trang nên mê mẩn tâm thần, lẽo đếẽo theo sau xe, 
quyết định tìm cho rõ ràng nhà nàng ở đâu để tìm 
cách gặp lại. 

Khi biết nhà và biết tiểu thư ấy là con một viên 
quan lớn trong triểu, đêm ấy Đăng Đạo khăn áo 
chỉnh tể đi vòng ra ngõ sau dinh tìm cách vượt 
tường vào phủ, ngổi ở một chỗ khuất gần phòng 
tiểu thư. 

Một người thị nữ thoáng thấy bóng người vội 
báo cho tiểu thư biết. Tiểu thư ra, Đăng Đạo đứng 
lên chắp tay nói luôn: 


194 


htfps://tieulun.hopto.org 


- Tôi là danh sĩ Kinh Bắc đến xin quan lớn cho 
vào làm rểi 

Tiểu thư hoảng sợ vô cùng, bảo thị nữ lấy vàng 
bạc, lụa là ra tặng Đăng Đạo và nói rằng: 

- Thôi đây có chút quà giúp thầy ăn học, thầy 
nên ra ngay kẻo cha tôi biết được thì nguy đến tính 
mạng của thầy. 

Nhưng Đăng Đạo vẫn không chịu trở chân, ung 
dung nói: 

- Thưa tiểu thư, tôi đến đây để cầu hôn chứ 
không xin vàng lụa. 

Tiếng của Đăng Đạo vang vang làm cho cả phủ 
đều giật mình. Thân phụ tiểu thư vốn là quan Để 
lnh (quan chỉ huy quân nội thành) nghe chuyện, 
hầm hầm tức giận thét lính trói Đăng Đạo lại chờ 
đến sáng sớm mai sẽ hỏi tội. Đám lính thét mắng ầm 
ầm nên kinh động cả quan Tham tụng Phạm Công 
Trứ ở kề đó. Phạm Công Trứ bèn cùng lính xách đèn 
sang thì được Để lĩnh kể lại sự việc trên. 

Phạm Công Trứ nghe chuyện cả cười nói với 
Để linh: 

- “Hữu phi thường nhân, tất hữu phi thường sự”. 
Việc khác thường, chắc người cũng khác thường. 
Xin ngài hãy cho tôi hỏi vài câu cho rõ đã. 

Để lĩnh chấp thuận, cho giải Đăng Đạo vào. 
Phạm Công Trứ hỏi: 

- Anh xưng là danh sĩ Kinh Bắc, vậy thử làm bài 


phú mới ra ở trường Giám hôm nay xem thế nào? 


195 


htfps://tieulun.hopto.org 


Ông sai cởi trói và đưa đầu bài, giấy bút cho 
Đăng Đạo. Đăng Đạo đọc để dưới trăng, lập tức mài 
mực cầm bút viết một lèo. Viết xong trao cho lính 
cầm vào, đoạn quẳng bút bảo đám lính: 

- Các anh vào mời tiểu thư ra đón tân lang đi chứ! 

Cả bọn lính cười ổ, cho Đăng Đạo là điên. Trong 
khi ấy Phạm Công Trứ mở bài soi đọc thì thấy quả 
là văn tài, bèn nói chuyện với quan Để lĩnh rằng: 

- Nếu ngài có ý kén rể hiển thì có lẽ khó ai hơn 
chàng trai này được. Văn này nếu không đỗ Trạng 
nguyên thì cũng đỗ Bảng nhãn chẳng thường. 

Để lĩnh nghe lời, đổi giận làm mừng, gọi Đăng 
Đạo tới bảo: 

- Ta bằng lòng nhận anh làm rể, nhưng nhà ta 
hiếm hoi chỉ có đứa con gái ấy thôi. Anh bây giờ 
đang chân trắng mà con ta đang chịu tang, ta cho anh 
vào ở trong đinh học hành nhưng phải đại đăng khoa 
(thi đỗ) thì mới có thể tiểu đăng khoa (lấy vợ) được. 

Đăng Đạo hớn hở vui mừng về chùa Báo Thiên 
đem hành lý sách vở vào trong đinh Đề lĩnh ăn học. 

Một năm sau, Đăng Đạo thi Hương đỗ đầu. Đến 
năm Chính Hòa thứ tư (1683) thi Đình ông đỗ Trạng 
nguyên, viên quan Để lĩnh đúng như lời hứa, cho 
phép ông sánh duyên cùng tiểu thư. Đăng Đạo cùng 
một lúc được thỏa cả hai điểu mong ước lớn, thật là 
bố công đèn sách bấy lâu. 


3. Lưỡng quốc Trạng nguyên 
Năm Đỉnh Sửu (1697), ông được cử đi sứ nhà 


196 


htfps://tieulun.hopto.org 


Thanh, thương lượng về việc đòi lại ba động Ngưu 
Dương, Hồ Điệp, Phổ Viên thuộc huyện Vị Xuyên, 
xứ Tuyên Quang. 

Đoàn sứ bộ do chánh sứ Nguyễn Đăng Đạo dẫn 
đầu suốt mãy ngày ròng phải chờ đợi ở công quán 
(nhà khách) vì nhà Thanh cố tình gây khó dễ không 
cho vào triểu yết kiến vua. Đêm hôm đó có trăng 
sáng, Đăng Đạo đi lại nơi tiền sảnh bỗng thấy một 
thiếu nữ xinh đẹp đến trước sảnh, cắm một cái biển 
có để chữ Nguyệt (trăng), vái ba vái rổi bỏ đi. Đăng 
Đạo nghi hoặc chưa hiểu ý tứ gì nhưng thấy cử chỉ 
của thiếu nữ dưới trăng có vẻ lạ nên tức cảnh sinh 
tình nghĩ luôn ra một bài thơ, rổi một bài phú với 
đầu để Vịnh trăng sáng và Bái nguyệt đình phú. 

Sáng hôm sau, sứ bộ ta được yết kiến vua Thanh, 
buổi tiếp sứ này còn có cả sứ thần của các nước 
khác. Vua Thanh ra cho các sứ thần một bài phú để 
thử tài, đề là Bái nguyệt đình phú, đúng với để mà 
Đăng Đạo đã nghĩ đêm qua. Trong khi các sứ còn 
đang ngẫm nghĩ cân nhắc từng câu thì Đăng Đạo 
ung dung múa bút viết những nét rổng bay phượng 
múa. Vua quan triểu Thanh đều hết sức kinh ngạc. 

Sau đó, viên Hàn lâm nhà Thanh thân đến mời 
sứ thần Đại Việt đi vấn cảnh trong vườn Thượng 
uyên thưởng trăng ngắm hoa cùng sứ thần các 
nước. Đăng Đạo đang cùng các sứ thần say sưa 
ngắm cảnh thì bỗng viên quan Hàn lâm viện nhà 


Thanh tức cảnh ra ngay một vẽ đối: 


197 


htfps://tieulun.hopto.org 


- Xuân tiêu phong nguyệt, nguuệt thiêm hoa sắc, 
phong tống hoa hương, hương sinh sắc, sắc sinh hương, 
hương hương, sắc sắc mãn xuân tiêu, tương tư khách 
hứng khách tr khách. 

Dịch nghĩa: 

- Đêm xuân, trăng gió, trăng nhuốm sắc cho hoa, gió 
đưa hương hoa, hương theo sắc, sắc theo hương, hương 
hương, sắc sắc tràn ngập đêm xuân, khách tương tư nhớ 
khách tương tr. 

Mọi người đều trầm trổ khen vế đối của viên 
quan nhà Thanh là âm điệu luyến láy đầy chất thơ, 
trầm bổng đẩy chất nhạc, khiến các sứ thần bối rối 
không biết đối ra sao. 

Sứ thần Cao Ly (Triểu Tiên) lên tiếng trước: 

- Tùng uiện trúc mai, trai sinh nieọc điệp, trúc hón sọc 
chỉ, chỉ tỷ điệp, diệp tỷ chú, chỉ chị diệp điệp liên tùng uiên, 
hi tình nhân thức hữu tình nhân. 

Dịch nghĩa: 

- Mai trúc lầu tùng, mai nở lá đẹp, trúc hóa cành đẹp, 
cành liển lá, lá liền cành, cành cành, lá lá sát lầu tùng, 
người hữu tình biết kẻ hữu tình. 

Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo đối tiếp rằng: 

- Hạ nhật cầm thị, thi ngụ nsñ tình, cñm nsụ ngã tính, 
tính uiện tình, tình uiện tính, tính tính tình tình thư hạ 
nhật, tri âm nhân thức trỉ âm nhân. 

Dịch nghĩa: 

- Ngàu hạ đàn thơ, thơ nsụ tình ta, đàn hòa tâm tính, 
tính nương tình, tình nhờ tính, tính tính tình tình nsày 
hè nhàn rỗi, người tri âm hiểu người tri âm. 


198 


htfps://tieulun.hopto.org 


Nghe xong, viên Hàn lâm nhà Thanh nhận xét: 

- Sứ Cao Ly nói đến trúc mai cùng cành lá tươi 
tốt, sực nức một nhà chắc đời sau cũng có công 
nghiệp lớn. Còn sứ thần nước Nam lấy đàn thơ nói 
đến chuyện đàn thơ, cùng hòa nhã chung đúc tạo 
hóa vào cả ở thân mình, từng câu từng chữ chọi 
nhau chan chát, tất đời sau sự nghiệp sẽ hiển vinh 
rực rỡ ngang trời. So với câu của sứ Cao Ly thì câu 
của sứ thần nước Nam mang sắc riêng biệt. Ôi! Quả 
là lòi đẹp ý hay. 

Văn tài của Đăng Đạo đã làm cho vua Thanh 
cùng triều đình và sứ thần các nước thán phục. 
Chính nhờ vậy mà triều đình nhà Thanh đã thay đổi 
thái độ kẻ cả, trịch thượng, việc luận bàn về biên 
giới được tra xét rõ ràng. 

Nguyễn Đăng Đạo được nể trọng, vua Thanh 
quyết định phong cho ông là Trạng nguyên của Bắc 
Triều, ban mũ áo võng lọng và cho ông vinh quy về 
nước. Đăng Đạo cùng đoàn sứ bộ hoàn thành nhiệm 
vụ trở về, xứng đáng với sứ mệnh vua giao. Đoàn 
sứ bộ nước ta khi đi qua các tỉnh của Trung Quốc, đi 


đến tỉnh nào tỉnh ấy cũng phải đón rước long trọng. 


4. Một lòng thương yêu dân 


Làm đến chức Tể tướng Thượng thư nhưng 
Nguyễn Đăng Đạo không bao giờ quên rằng dân ta 
còn rất đói khổ lam lũ. Nguyễn Đăng Đạo thường 


xuyên quan tâm đến đời sống dân chúng. Những 


199 


htfps://tieulun.hopto.org 


địp từ triểu đình về quê, ông thăm hỏi khuyến khích 
việc cần lao, việc học hành của dân quanh vùng. 
Tôn trọng truyền thống tín ngưỡng của một vùng 
quê nhiều chùa chiển thờ thần, ông còn góp tiển cho 
xây dựng tu bổ đình đền miếu mạo ở quê hương, 
chùa Bách Môn tương truyền là do ông cho tu bổ 
xây dựng lại trong thời kỳ này. 

Nhân dân làng Hoài Bão vẫn còn nhớ câu 
chuyện quan Trạng chia ruộng vua ban cho dân xưa 
kia. Đấy là do việc Nguyễn Đăng Đạo được triểu 
đình ban cho ruộng lộc, vốn tính liêm khiết, ông 
nhất mực từ chối không nhận. Vua và các triều thần 
nói mãi, Đăng Đạo bèn xin lĩnh khu ruộng bỏ hoang 
đẩy lau lách và cỏ dại, gọi là cánh đồng Cầu Vực. 
Sau đó ông cho các gia đình nghèo khó ra đó phát 
cỏ, cải tạo để làm thành ruộng cày cấy được. Khi đã 
trở thành khoảnh ruộng tốt, ông chia hẳn cho các gia 
đình ấy... 

Nhân dân quanh vùng còn nhớ ơn ông Nguyễn 
Đăng Đạo cứu đói cho dân. Một năm kia, trời làm 
mất mùa, dân chúng quê ông đói khổ, làng xóm tiêu 
điểu. Thấy vậy, ông liển viết thư về khuyên phu 
nhân phát tiển gạo cứu giúp người nghèo đói, với 
lời lẽ cảm động và tình thương dân sâu nặng của vị 
quan đại thần: 

“Ta nhân danh làm quan đại thần coi việc triểu 
đình, không nỡ ngồi mà nhìn nhân dân ta đói mà 


không xót thương, phu nhân hãy đem tiển thóc của 


200 


htfps://tieulun.hopto.org 


nhà ra mà cứu đói, cấp thóc cho dân gieo mạ cấy 
tái giá”. 

Nhờ đó mà dân địa phương qua được bước khó 
khăn, làm vụ sau bội thu. Dân chúng được no ấm, 
cảm ơn ân nghĩa và công đức của quan Trạng 
Nguyễn Đăng Đạo đã làm lời ca truyển tụng: 

Bất hữu Trạng nguyên tHển 

Neô dân hà dĩ an. 

Bất hữu Trạns nguyên túc 

Neô dân hà dĩ đục 

Tướng công chỉ đức 

Lịch 0ạn thế nhỉ bất 00ng. 
Nghĩa là: 

Không có tiển quan Trạng 

Dâm ta làm sao sống tên lành 

Không có lúa của quan Trạng 

Dâm ta làm sao nuôi được nhau 

Đức của Tướng công 

Trải muôn đời nhắc nhỏ không quên. 

Thấy dân đi từ làng Khắc Niệm ra chợ Bịu phải 
lội qua một ngòi nước giữa đồng, ởi lại rất khó 
khăn, Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo lãy tiển 
riêng của gia đình cho dân làm một chiếc cầu, có 
mái lợp để mọi người qua lại được thuận tiện và 
làm chỗ tránh mưa nắng. Tục gọi đó là “Cầu Còng”, 
còn nhân dân địa phương thì yêu mến gọi đó là 


“Cầu vồng quan Trạng”. 


201 


htfps://tieulun.hopto.org 


Nguyễn Đăng Đạo thọ 69 tuổi. Khi ông mất, 
không chỉ có người thân và dân chúng thương tiếc, 
mà vua Lê cũng rất ngậm ngùi. Vua truy tặng cho 
ông chức Lại bộ Thượng thư, tước Thọ quận công. 
Vua ban cờ và câu đối sai quan về tế, phong làm 
Phúc thần xã Hoài Bão. 

Câu đối như sau: 

Tiến sĩ, Thượng thư thiên hạ hữu 
Trạng nguyên Tể tướng thiên hạ 0ô. 

Dịch nghĩa: 

Thiên hạ có tiến sĩ làm chức Thượng thư 
Thế gian hiếm Trạng nsuyên làm Tể tướng. 


202 


htfps://tieulun.hopto.org 


TRẠNG NGUYÊN TRỊNH TUỆ" 
(1704 - ?) 


Trịnh Tuệ nguyên quán tại hương Sóc Biện 
Thượng, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 
Thanh Hóa. 

Ông đỗ Trạng nguyên khoa Bính Thìn, niên hiệu 
Vĩnh Hựu thứ 2 (1736) đời vua Lê Ý Tông. 

Làm quan chức Tế tửu Quốc Tử Giám, khi mất 
được truy phong hàm Hữu Thị lang. 


GIAI THOẠI 
VỀ TRẠNG NGUYÊN TRỊNH TUỆ 


Trịnh Tuệ là cháu 4 đời của chúa Trịnh Tùng 
nhưng đến đời cha ông thì đã nghèo. Vì thế đã lớn 
mới được đi học, tính thông minh mẫn tiệp, lại có ý 
chí, suy ngẫm sâu sắc, tự lập tự cường, không dựa 
dẫm, ỷ thế dòng tộc nhà chúa mà biếng nhác. Khi đi 
học cầm sách liếc qua một lần là có thể thuộc lòng. 
Năm Quý Mão (1723) niên hiệu Bảo Thái thứ 4, Trịnh 
Tùng thi hương đỗ Tứ trường hình phiên. Đợi mãi 





* Một số tài liệu viết là Trịnh Huệ (BT). 


203 


htfps://tieulun.hopto.org 


đến năm ông 33 tuổi mới gặp kỳ thi, đỗ Trạng nguyên. 
Ông kết bạn với Thực quận công Hoàng Công Phủ, 
hai người thường làm thơ xướng họa. Về sau Công 
Phủ mưu phản, Trịnh Doanh lên ngôi, Trịnh Doanh 
nghĩ ngờ Trịnh Tuệ có bè với Hoàng Công Phủ, bãi bỏ 
ông về quê, sau lại dùng ông làm Quốc Tử Giám tế 
tửu. Ông mất được phong hàm Hữu Thị lang. 

Sau khi ông đỗ Trạng nguyên có lời dị nghị rằng 
Trịnh Giang thiên tư cho ông đỗ, ông có phần phẫn 
uất lắm. 

Theo chế độ cũ, Cống sĩ hợp cách lại vào thi điện 
thì vua tự ra để. Khoa ấy thi ngay ở Thủ đường Trịnh 
Doanh, ông đỗ đầu. Người bãy giờ nghỉ ngờ Trịnh 
Doanh thiên vị với dòng họ này, vì họ này cống 
nhiều của. Ông thấy hơi ngượng. Một hôm ở con 
đường tấp nập tại kinh đô, ông nói với mọi người 
rằng: “Tôi đỗ đầu mà nói là do Vương phủ thiên tị thì còn 
sọi gì là oăn chương nữa! Naụ muốn để khỏi nshỉ ngờ, 
mọi người đem các câu hỏi khó ở trong bất cứ sách nào uể 
kinh sử, tử tập, hoặc học, bói toán, lú số tôi đều xin trả 
lời rõ ràng”. Mọi người tranh nhau hỏi câu khó, ông 
đều ứng đáp trôi chảy. Cuối cùng có người phụ nữ 
nói rằng: “Chiếc đũa là uật không có chân, lúc thì sấu, lúc 
thì mất, thì nói chạu đi đâu, ở điển nào?”. Ông đáp: 
"Khône thấy ở Thanh Hóa có núi chiếc đũa đó sao, nó 
khôns có chân tà chạu uề gốc đấy”. Mọi người đều kính 
phục, tiếng dị nghị do đó dần dần hết. 

Trịnh Tuệ là dấu chấm cuối cùng cho danh hiệu 
Trạng nguyên của lịch sử khoa cử Nho giáo Việt Nam. 


204 


htfps://tieulun.hopto.org 


MỤC LỤC 


Trang 
Lời Nhà xuất bản Sỹ 
Lời nói đầu 
Trạng nguyên Nguyễn Quan Quang .............................- 11 
Trạng nguyên KleuyErL HIỆP ae neads46040ai6g0á6 18 
Kinh Trạng nguyên Trần Quốc Lặc ................................- 25 
Trại Trạng nguyên Trương Xán......................... -----5-«-<-+ 26 
KK"HH Trạng nguyễn: TIÊN Cổ ca xxx666266ã66i360080s6ax66E 28 
Trại Trạng nguyên Bạch Liêu........................... . .--------<-<+ 29 
Trạng nguyên Đào TiêU...........................- 555 +s+ses>e+ees 34 
Trạng nguyên Mạc Đĩnh C¡.............................. 55-55 36 
Trạng nguyễn Đãu Si THÊ] seucsnas221)00 4082601001080: 43 
Trạng nguyên Nguykn TỰ, se 2x00 4 de 51 
Trạng nguyên Nguyễn Nghiêu Tư............................ --.--- 57 
Trạng nguyên Lương Thể Vinh ................................-‹---s--se- 67 
Trạng nguyên Vũ KiỆt............................... cà cà eserererererer 77 
Trạng ñguyn Vũ Tuần CHIẾU các 60666620100 ssa 86 
Trang ieuyEn Phạm ỒN. Lễ sss1»102sngsdskoado to duzi8 88 
Trạng nguyên Nguyễn Quang Bật .............................. ---- 89 
Trạne ñgtiyên: Trần SN: DHHccsseasccses6iedosesaaeti 91 
Trạng nguyên Vũ Duệ............................ . --c55552c+c+cseeseseree 92 
205 


htfps://tieulun.hopto.org 


Trạng nguyên Vũ Dương. .....................................-.-----s< 52 98 


Trạng nguyên Nghiêm Viện................................--------s-s5 52 99 
Tràng nguyên ĐÔ Tý KHIỂN xe ssstxdsdecdasceblbisl 101 
Trang nguyên Lê Ích MÔsaissessdbnaltcAdngoadaaae 105 
Trạng nguyên Lê Nại ................................-----s- sec ceseceerereree 114 
Trạng nguyên Nguyễn Giản Thanh............................--- 117 
Trạng nguyên Hoàng Nghĩa Phú.............................. . --- 125 
Trạng nguyên Nguyễn Đức Lượng.......................---.----- 130 
Trạng nguyên Ngô Miễn Thiệu ............................---.---- 134 
Trạng nguyên Hoàng Văn Tán.............................. -------- 136 
1N Hit LIVGH, LAN -lLẠP Ý a4 sosseed6eyscistkesca60d02x0466s401x6 140 
Trario fiotiÊft DO. LONE:sásssiselueixscddaoxesasibadklusubi 145 
Trạng nguyên Nguyễn Thiến..................... ....------- +: 146 
Trạng nguyên Nguyễn Bỉnh Khiêm............................... 148 
Trạng nguyên Giáp Hải ............................... -- cccccccccces 157 
Trarig nbuy 6n NinuiyEni KỸ sásssdiendhabseenikeiablaiabkdi 159 
Trạng nguyên Dương Phúc Từư.......................... .----------- 160 
Trạng nguyên Trần Vận: HẢO sua se nisbecsgnasbsiaeleia 162 
Trạng nguyên Nguyễn Lượng Thái .......................... ----- 164 
StpNiffE: Bi ERI/E HAWb T00 Eoos2isdd64GsoetkesedotidteoddabbeodriSk 165 
Trạng nguyên. Phạm. Duy QUYẾT cecasaaarso 166 
Trang nguyễn. Vũ KHÔI sassasassaasnidibiLiasbrllssdisgid.,281s4 167 
Trạng nguyên Nguyễn Xuân Chính............................--- 169 
Trạng nguyên Nguyễn Quốc Trinh.............................--- 178 
Trạng nguyễn Đăng Công Chất ...eeeiasiiiaose 181 
Trạng nguyên Lưu Danh Công.............................----------- 189 
Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo...............................--- 190 
Trạng nguyên Trịnh TuUệ..........................-.---- 555555552 203 
206 


htfps://tieulun.hopto.org 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Q. GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT 
TS. HOÀNG PHONG HÀ 


Chịu trách nhiệm nội dung 
PHÓ GIÁM ĐỐC - PHÓ TỔNG BIÊN TẬP 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT 
TS. VŨ TRỌNG LÂM 


GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP 
NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC 
NGUYỄN ANH VŨ 


Biên tập nội dung: _ TS. HOÀNG MẠNH THẮNG 
ThS. NGUYỄN THỊ HẢI BÌNH 


TỐNG VIỆT HẠNH 

NGUYỄN PHƯƠNG THÙY 

Trình bày bìa: ĐƯỜNG HỒNG MAI 

Chế bản vi tính: NGUYỄN THỊ HẰNG 

Sửa bản in: PHÒNG BIÊN TẬP KỸ THUẬT 

Đọc sách mẫu: VIỆT HẠNH 
207 


htfps://tieulun.hopto.org 


NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRì QUỐC GIA - SỰ THẬT 
12/86 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 
ĐTL 080 49221, Fax: 080 49222 

Email: suthat@nxbctqg.vn, Website: www.nxbclqg.vn 


TÌM ĐỌC 


Bảo An (Biên soạn) 
KẾ CHUYỆN NHỪNG NGƯỜI THẢY NÓI TIÊỀNG XƯA 


Nguyễn Phương Bảo Án, Nguyễn Hoảng Trang (Biên soạn) 
KẺ CHUYỆN GƯƠNG HIẾU HỌC 


Ngô Quân Lập (Sưu tắm và tuyển chọn) 
KÉ CHUYỆN BÁC HỖ Ở TUYẾN QUANG 


II 


llÌ) 


SÁCH [ SÁCH KHÔNG BẢN _ BẢN : 





https://tieulun.hopto.org 


